Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


CHUYÊN ĐỀ 

ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ 

Như các bạn đã biết trong chương trình Toán THPT thì phương trình và hệ phương trình vô tỷ 
luôn là một chủ đề kinh điển, bởi thế nên nó luôn xuất hiện trong các kì thi lớn như thi Đại học và 
các kì thi học sinh giỏi lớn nhỏ. Trong đó phương pháp dùng ẩn phụ để giải toán luôn là một công cụ 
mạnh và hữu ích. Hôm nay bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết 
các bài toán. 

Nội dung: Đặt biểu thức chứa căn bằng biểu thức mới mà ta gọi là ẩn phụ, chuyển về phương 
trình theo ẩn mới. Giải phương trình ẩn phụ rồi thay vào biểu thức tìm nghiệm ban đầu. 

Phương pháp: Gồm có các bước sau: 

Bước 1: Chọn cách đặt ẩn phụ, tìm điều kiện xác định của ẩn phụ. Để làm tốt bước này phải có sự 
quan sát, nhận xét mối quan hệ của các biểu thức có mặt trong phương trình rồi đưa ra biểu thức 
thích hợp để đặt ẩn phụ. 

Bước 2: Chuyển phương trình ban đầu về phương trình theo ẩn phụ, thường là nhưng phương trình 
đã biết cách giải, tìm được nghiệm Cần chú ý đến điền kiện của ẩn phụ. 

Bước 3: Giải phương trình với ẩn phụ vừa tìm được và kết luận nghiệm. 

Thành viên tham gia chuyên đề: 

1- Trần Trí Quốc 11TL8 THPT Nguyễn Huệ, Phú Yên 

2- Hồ Đức Khánh 10CT THPT Chuyên Quảng Bình. 

3- Đoàn Thế Hòa 10A7 THPT Long Khánh, Đồng Nai 

4- Thầy Mai Ngọc Thi THPT Hùng Vương, Bình Phước. 

5- Thầy Nguyễn Anh Tuấn THPT Lê Quảng Chí, Hà Tĩnh. 

Đầu tiên ta cùng giải các ví dụ cơ bản sau: 

Có lẽ nhiều bạn đã quen với bài tập dạng loại này nên mình chỉ muốn nhắc lại 1 tý 

I-Đặt ẩn phụ đưa về phương trình theo ẩn phụ: 

Dạng 1 

Pt CÓ dạng ax 2 +bx + c — Jpx 2 + qx + r trong đó - = - 

p q 

Cách giải : Đặt t — \J'Ị)X 2 + qx + r, t > 0 

Tôi sẽ đưa ra vài ví dụ để các bạn ôn lại vì đây là phần khá dễ 
Giải các phương trình sau 

1/(ĐH Ngoại Thương-2000) (x + 5) (2 — x) — 3y/x 2 + 3x 
2/(ĐH Ngoại ngữ 1998) (x + 4)(x + 1) — 3\AƯ + ĩ>x + 2 = 6 
3/(ĐH Cần Thơ 1999) y/(x + 1)(2 — x) = 1 + 2x — 2x 2 
4/ 4x 2 + lOx + 9 = 5v / ẻ 2 T5x + 3 
5/ 18a: 2 - 18x + 5 = 3V9x 2 - 9x + 2 
6/ 3x 2 + 21x + 18 + 2\/ X 2 + 7x + 7 = 2 
Dạng tiếp theo cũng rất quen thuộc 
Dạng 2 

PT có dạng P(x) + Q(x) + Ư Jp{x) ± \JQ(xỴ) ± 2\JP{x).Q(x) + a = 0 ( a là số thực) 

Cách giải Đặt t — \Jp(x) ± \JQ(x) t 2 = p(x) + Q(x) ± 2 y/P(x).Q(x) 


Page 1 



Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Bài 1: Giải phương trình 1 + y:\fx — X 2 — sjx + a /1 — X 

3 


Giải 


ĐK 0 < X < 1, Ta đặt t = y/x + \Jl — X thì \JX — X 2 
là t 

I 

-v=> 1 H-- = í -v=> í 2 — 3í + 2 = 0-v=>í = l;í = 2 

THI t = 2 a/T + ự 1 — X — 2 (VN) 

TH2 t — 1 A /x + \/l — X = l«t»x = 0;x = in 

Giải các phương trình sau 

1/(HVKTQS-1999) - 2 + y/x^ĩ = 4x - 9 + 2y/3x 2 - 5x + 2 

2/ y/2x + 3 + ựx + ĩ = 3x + 2^2x2 + 5a: + 3 - 16 
3Ị\J\.X + 3 + v^ãT+T = 6a; + V8X 2 + ĩõx + 3 — 16 
4/(CĐSPHN-2001) ựx^2 - V^T2 = 2y/x^l - 2x + 2 

Thế là đã xong các ví dụ cơ bản rồi bây giờ ta xét đến các ví dụ mà cần sự biến đổi khéo léo một 

chút và có sự quan sát đánh giá mới có thể đưa về dạng cơ bản để đặt ẩn phụ được. 

II-Đặt ẩn phụ đưa về phương trình tích 

Xuất phát từ 1 số hằng đẳng thức cơ bản khi đặt ẩn phụ: 

X 3 + 1 = (a: + l)(x 2 — X + 1) 

X 4 + 1 = (x 2 — \[2x + l)(x 2 + \Ỉ2x + 1) 

X 4 + X 2 + 1 = (x 4 + 2x 2 + 1) — X 2 = (x 2 + X + l)(x 2 — X + 1) 

4x 4 + 1 = (2x 2 — 2x + l)(2x 2 + 2x + 1) 

Chú ý: Khi đặt ẩn phụ xong ta cố gắng đưa về những dạng cơ bản như sau 
u + V — 1 + uv (u — 1 ) (v — 1 ) = 0 
au + bv = ab + vu -v^ {u — b) (v — a) = 0 

Phương trình đẳng cấp bậc hai ax 2 + bxy + cy 2 = 0 -v^ at 2 + bt + c = 0 với t — — 

y 

Lại lấy Bài 1 ở trên 1 lần nữa 


í 2 -l 


phương trình trở thành bậc 2 với ẩn 


Giải 


Giải phương trình 1 + ^-sỊx — X 2 

Ô 


= ựx + \/T 


X 


Nhận xét: Ta thấy ( y/x ) 2 + (\/l — x) 2 — 1(**), mà từ phương trình đần ta rút được một căn thức 
qua căn thức còn lại 


Giải 

r- 3\/l — X — 3 x r- - _ 3t — 3 

-v=> Jx — -— 7 = —Do đó nêu đặt t — V1 — X =>• = X 7 -X 

v 2yr^-3 v 2Í-3 

Thay vào (**) ta biến đổi thành t(t — l)(2t 2 — 4í + 3) = 0y^í = 0;í = l hay X = 0; X — 1 là nghiệm 
của phương trình. □ 


Page 2 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Ta xét ví dụ sau _ 

Bài 2: Giải phương trình ựx + 1 + \/x + 2 = 1 + \Jx 2 + 3x + 2 


Giải 


Ta thấy (x + l)(x + 2) = X 2 + 3x + 2 

Đặt u — yfx+ T; V — \/x + 2 

PT<^> u + V — 1 + uv 

o (u — l)(ư — 1) = 0 

Giải tiếp ta được X = 0; X = — in 

Ta xét ví dụ sau, khá giống bài ở trên nhưng khó hơn. 

Bài 3: Giải phương trình \/x 2 + 3x + 2(vdr + 1 — \Jx + 2) = 1 


Nhận xét: Cách làm bài này cũng khá giống nhưng phải để ý thật kĩ bên VP vì ta tách VP 
thành biểu thức "liên quan" đến biểu thức ẩn phụ. 

Giải 


Lời giải: Phương trình đã cho tương đương với 

(x + 1) - (x + 2) + yx 2 + 3x + 2(ýx + ĩ - ^+2) = 0 


Ta đặt ựx + 1 — a;b — — y/x + 2, khi đó phương trình tương đương 
a 3 + b 3 — ab(a + b) = 0 
44- (a + b)(a — b) 2 — 0 

44- a = ±6 44- \JX + 1 = ± vdr + 2 
3 


2 

3 

Thử lại thấy ^ = — 2 


thỏa mãn. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X 



Ví dụ tương tự _ 

Bài 4: Giải phương trình (x + 2)(v / 2a; + 3 — 2y/x + 1) + \/2:r 2 + 5x + 3 — 1 = 0 


Giải 


ĐkỊ X - 2 

ị^x > —1 

{ \[2x + 3 = a 
\Jx + ĩ = b 
a; b > 0 

Nên PT 4» (a 2 - 6 2 )(a - 26) + ab = a 2 - 26 2 
44- (a 2 — 6 2 )(a — 26) + 6(a + 6) — (a 2 — 6 2 ) = 0. Vì a + 6 > 
tr' (ữ — 6)(a — 26) — (a — 26) = 0 44> (a — 26)(a — 6 — 1) = 
• Với a = 6 + 1 =4- v / 2ÕT+”3 = a/x + 1 + 1 (VN) 

• Với a — 26 =>- v / 2Ĩ~+”3 = 2-x/ĨẼ + 1 44> £ = — ^ (TMĐK) 


> -1 

ịx + 2 = a 2 -b 2 
=> < V2X 2 + 5x + 3 
1 = a 2 - 26 2 


Vậy phương trình có nghiệm s — 



0 nên ta chia 2 vế cho a 
0 


+ 6 


Page 3 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Bài tập đề nghị 
Giải các phương trình sau 
1/(VĨĨ5 - y/xT2)(l + Vx 2 + 7x + 10) = 3 
2/(V^n + ựx=2) {\ - Vx 2 -X~2) = 3 
3/\/x — X 2 + \J\ — X = 1 + (1 — x)y/x 
Á/V3x 2 - Ĩ8Ẽ + 25 + Vĩx 2 - 24x + 29 = 6a: - X 2 - 4 


Bài 5: Giải phương trình ——— — x== = H-—- , v ^~ = \/2 

\/2 + a/2 + yT 


Giải 

Thoạt nhìn ta đưa ra đánh giá rất dễ thấy 2 + A Jx + 2 — ựx — 4 
Nên ta đặt \J2 + *ựx — a ; a/ 2 — ựx = b 
Ta có ab — \[Ẵ — x; a 2 + b 2 = 4 
Ta viết lại phương trình như sau: 
a 2 b 2 ~ 

—7=-1-7= 7 — n/2 

v/2 + a y/2 — b _ 

=> a 2 V 2 — a 2 b + ò 2 \/2 + aò 2 = \/2(2 — ò\/2 + aV2 — aò) 

•vt> v^a 2 + b 2 + ab — 2) — aò(a — b) = 2(a — 6) 

•vt> y/2(ab + 2) = (a — ò)(aò + 2). Để ý a 2 + ò 2 = 4 
Vì ab + 2 ^ 0 nên a — b=\pĩ 
•vt> a 2 + b 2 — 2 ab — 2 =>• ab — 1 =>■ a/ 4 — a; = 1 
Nên X = 3 

Vậy phương trình có nghiệm S 1 = 3n. 

Bài 6: Giải phương trình (13 — 4x)\/2x — 3 + (4x — 3)^5 — 2x = 2 + 8^162; — Ax 2 — 15 

Nhận xét: Dễ thấy rằng (2x — 3)(5 — 2x) — 16a: — Ax 2 — 15, nhưng còn các nhị thức ở ngoài căn ta 
không thể biểu diễn hết theo 1 ẩn phụ được, ta đặt 2 ẩn phụ và cố đưa về phương trình tích. 


Giải 

3 5 

Lời giải: ĐK ^ < X < ^ 

Đặt u — \j2x — 3 => u 2 = 2x — 3; 2u 2 + 3 = 4x — 3 
V = V5 -2x =*► V 2 = 5 - 2x; 2v 2 + 3 = 13 - 4x 
=> u 2 + V 2 — 2; uv — Vĩẽx — Ax 2 — 15(1) 

=>• PT (2ư 2 + 3)tí + (2w 2 + 3)v = 2 + 8 uv — u 2 + V 2 + 8 uv 
<=> 2uv(u + 1 >) + 3(tí + v) — (u + ư) 2 + 6 uv 
o (u + v — 3) (2 uv — u — v) = 0 
THi : u + V — 3 

\/l6a: — 4x 2 — 15 = ^(VN) 

T H -2 : u + V = 2 uv 
Vl6x - 4x 2 - 15 = 1 
=> X — 2 (Thỏa ĐK) 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X — 20 


Bài 7: Giải phương trình X 2 + \Jx + 1 = 1 


(*) 


Giải 


Page 4 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đặt \Jx + 1 = t; t > 0 

PT(*) ^ (í 2 - l) 2 + t = 1 ^ t(t - l)(t 2 + t - 1) = 0 
THI Với t = 0 thì X — —1. 

TH2 Với t — 1 thì X = 0. 

TH3 Với t = ^ — thì X = 

2 2 

Ta tự làm khó với kiểu bài trên lên một tý nhé, nâng bậc lũy thừa, ta xét ví dụ sau 


Bài 8: Giải phuơng trình X 4 + \Jx 2 + 3 = 3 


Giải 


Để đơn giản hóa, ta đặt X 2 = a, a > 0 

PT a 2 + y/a + 3 = 3, ta sẽ tách để đưa về phương trình tích như sau: 
tr' Oj 2 — (ữ T 3) T (ữ T \J (X T (3) — 0 
tr' (ữ T (X T lĩ) (ữ — \J0 V d 1) = 0 

Vì a > 0 a + y/a + 3 > 0 (VN) 

Ta có a + 1 = i/a + 3 

tr' Cb 2 T ữ — 2 = 0 

=> a = l(a > 0) nên X = ±1D 


Bài 9: Giải phương trình (x 2 + 2) 2 + 4(x + l) 3 + \/a; 2 + 2a; + 5 = (2x — l) 2 + 2 
(Đề thi chọn đội tuyển 10 THPT chuyên Lương Văn Chánh-Phú Yên) 

Nhận xét: Bài này có lũy thừa bậc cao nhất là 4, và có cả căn bậc 2 nên ta sẽ cố nhóm các biểu 
thức lũy thừa giống trong căn để có thể đặt ẩn phụ. 

Giải 

X 4 + 4x 2 + 4 + 4(x 3 + 3x 2 + 3a: + 1) + \Jx 2 + 2x + 5 = 4x 2 — 4x + 3 
-v=> (x 2 + 2x) 2 + 8(x 2 + 2x) + \JX 2 + 2x + 5 + 5 = 0 (Công đoạn nhóm lại thế này cũng rất quan trọng) 

Đặt t = y/x 2 + 2x + 5, t > 2 => t 2 — 5 = X 2 + 2x 
Ta viết lại PT đã cho tương tương với (í 2 — 5) 2 + 8(í 2 — 5)+í + 5 = 0 

í 4 - 2í 2 + t - 10 = 0 <& (t - 2){f + 2t 2 + 2t + 5) = 0 
Vì t > 2 nên t 3 + 2í 2 + 2í + 5 > 0 
Ta có t = 2 
=> VX 2 + 2x + 5 — 2 
Vậy X — — !□ 


Bài 10: Giải phương trình \JX 2 — 2x + 5 + \/a: — 1 = 2 


Giải 


Đặt: í = \Jx — 1, với X > 1, í>0=^í 2 = x — 1 
Phương trình đã cho viết lại: \J{x — l) 2 + 4 = 2 — \/a: — ĩ 

Trở thành: \/í 4 + 4 = 2 — t(t < 2) 

^t 4 -t 2 + 4t = 0 


Page 5 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Vì í e [0; 2] nên t 3 — t + 4 > 0 
Vậy í = 0=>£ = in 


Bài 11: Giải phương trình (4a: 2 + l)x + (y — 3)^/5 — 2 y — 0 


Giải 

5 

Điều kiện y < 77 . 

7 2 

Đặt a — 2x và b = ỰE — 2 y (b > 0) ta có phương trình viết lại thành 


Ci Q/ 


(ò 3 + b ) 


= 0<^a = 6 


2 2 

5 — 4t/ 2 5 — 4t/ 2 7 

Hay 2x = \/5 — 2 y o X = - Vậy X = - là nghiệm của phương trình. 

Nhận xét. Một lời giải thật đẹp phải không ! Chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng làm sao mà ta lại có 
thể đặt được ẩn phụ như trên. 

5_52 _ (52 _|_ 

Trước tiên ta sẽ đặt a/5 — 2 y = b => y — 3 = 0 


3 = 


(ò 2 + 1) b 


ũ (ữ 3 T 1) 


=> (y - 3) = 

Bây giờ ta muốn (4x 2 + 1) a; = 

=>■ (4x 2 + 1) ,2x = a 3 + a 

=>■ 8x 3 + 2x — a 3 + a =>• a — 2x 

Từ đó ta có được cách đặt ẩn phụ như ở lời giải □ 


Bài 12: Giải phương trình 


X + 2 


1 = ự3(x — 3) 2 + ự9(x - 3) 


Giải 


Điều kiện X > — 2 Đặt t — ự9 (x — 3) thì ta có X = —-— 

Phương trình đã cho trở thành 
/í 3 + 45 , í 2 

V 3 +t 

«V^F =t2+3t+3(1) 

/ 3 y 3 

Ta có í 2 + 3í + 3 = í í + ^ j + ^ > 0 nên phương trình (1) tương đương với 
t 3 + 45 

^ = (í 2 + 3í + 3) 2 

+> 2í 4 + llí 3 + 30t 2 + 36í - 27 = 0 

ít ì u 2 4- RỶ 4- Q~\ = n 


+> 2í 4 + llt 3 + 30í 2 + 36í - 27 = 0 
(2í — l)(í + 3) (í 2 + 3t + 9) =0 

-v^> f = —; t = —3 

, 1, lv í 3 + 27 217 

• Với t — y- thì X — ——— — 

2 9 72 


Page 6 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


„ v í 3 + 27 
• Với t = — 3 thì X — ——— — 0 

!) 

Các nghiệm trên thỏa mãn điều kiện của bài toán. Vậy phương trình có hai nghiệm X = 0 và 
217 ■ 

X = 

72 


Bài 13: Giải phương trình hựx-ựx + 3y/x\/x — 8 


Giải 

Phương trình đã cho tương đương với: + 3'\/Wx^ — 8 

5 + 3 = 8 

Đặt :y — 1 \fx 2 với y > 0 ta có: 

5 y 3 + 3y 2 - 8 = 0 

<Mỉ/ -l)(3y 2 + 8y + 8) = 0 

+> y - 1 = 0 oỵ_= 1 

Do đó ta có: = l<^a; 2 = l-v^a: = ±1. 

Vậy: tập nghiệm của phương trình đã cho là:5 = {—1; 1} □. 


Bài 14: Giải phương trình 



Giải 


ĐK X Ỷ 0. Ta có phương trình đã cho tương đương với 

ry n 

+ ~^= = 0 +> ^ — 7\fx? + 6 = 0 (*) 


</x 2 


\Jx h 


Đặt :y — VaP, y Ỷ 0) phương trình (*) trở thành: 
y 3 — Ty + 6 = 0 +> (y — 1) (y 2 + y — 6) = 0 

X — 1 

X = 2^4 

L y = -3 L ỷ/x 3 = -3 lx = -3ặ9 
Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là {l; 2\/4; — 3 ^/ 9 } □ 



' y = 1 

' V^3 = 1 


y = 2 ^ 

■\fx? = 2 ^ 


1 

GO 

_ ^ = -3 


Bài 15: Giải phương trình \[4x — 1 + \J 4x 2 — 1 = 1 


Giải 


ĐK 


4x — 1 > 0 
4x 2 - 1 > 0 


X > 


1 

2 


Bình phương hai vế phương trình đã cho, ta có: 

(4x — 1) + (4x 2 — 1) + 2a/(4x — l)(4x 2 — 1) = 1 

2y/(4x — 1) (4x 2 — 1) = 3 — 4x 2 — 4x — 4 — (2x + l) 2 
Đặt y = 2x + 1 =>- 4x — 1 = 2y — 3, 4x 2 — 1 = y 2 — 2y 
Phương trình trở thành 
2y/(2y -3)(y-2) =4 - y 2 

í 4 ~y > 0 

^\4(2y-3)(y-2)y=(4~y 2 ) 2 


Page 7 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


2 < y < 2 

^ < I y -2 = 0 

4(2y-3)y=(y + 2) 2 (y-2) 

2<y <2 

< I y — 2 ^ y — 2 

y 3 — 6 y 2 + 8y — 8 = 0 
Hàm số G(y) — y 3 — 6 y 2 + 8y — 8 lấy giá trị âm trên toàn miền [—2; 2] 
Do đó ta có 2x + 1 = 2 X = ^ 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X — -□ 


Bài 16: Giải phương trình \/2x — 1 + X 2 — 3x + 1 = 0 (D-2006) 


Giải 

ị 2 4-1 

Đặt t = \j2x — 1 ^ X — —-— 

PT t A - 4í 2 + 4í - 1 = 0 
(í - l) 2 (í 2 + 2í - 1) = 0 

* Với t — 1 => X — 1 

*Với í = a/2 - 1 ^ X = 2 - 


Bài 17: Giải phương trình 2x 2 — 6x — 1 = \/4x + 5 


Giải 

n^ / 3 -Vĩĩ.^3+v / n 

ĐK X < -V- :x > —— 1 - 

2 2 

ị 2 _ 5 

Đặt t — \/4x + 5 => x — - — 7 — 

_ ' 4 

PTy» í 4 - 22t 2 - 8í + 27 = 0 4» (í 2 + 2t - 7)(t 2 - 2t - 11) = 0 

Đối chiến điền kiện ta tìm được nghiệm của phương trình X — 1 - V2\x = 2 + \/3a 

Nhận xét: Đối với những bài có dạng \/ax + b + cx 2 + dx + e — 0 thì cách giải là đặt \Jax + b — t, 
sau đó đưa về phương trình bậc 4, dùng đồng nhất thức để phân tích nhân tử. Nhưng có 1 số bài 
không giải được bằng cách đó, ta sẽ nhắc lại Vấn đề này ở phần san. 

Bài 18: Giải phương trình (x + 3y/x + 2)(x + 9y/x + 18) = 168x 


Đối với những bài mà khi phân tích thành các nhị thức hoặc tam thức ta thường nhẩm được 
nghiệm hữu tỷ khá đẹp, vậy còn đồi với những nghiệm vô tỷ? 

Ta xét bài toán san: 


Bài 19: Giải phương trình (x — 2)\Jx — 1 — \Í2x + 2 = 0 

Nhận xét: Ta thấy trong căn có \Jx — ĩ, nên ta sẽ cố gắng thêm bớt và tách sẽ được một phương 
trình theo ẩn mới 


Giải 


Page 8 






Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

Trần Trí Quốc THPT nguyễn huệ phú yên 


Đặt \Jx — 1 = t,t > 0 

Ta biến đổi phương trình như sau : [(x — 1) — l]y/X — 1 - y/2[(x-l)-y/2]-y/2 = 0 
t 3 - Vĩt 2 - í + 2- v / 2 = 0 

Phương trình này ta bấm máy không có nghiệm hữu tỷ, nhưng bạn nào tinh ý một tý sẽ thấy 
t = 0.4142.? 

Nhìn vào số này khá quen nhỉ, nó chính là a/2 — 1 

Áp dụng sơ đồ Horner, ta phân tích được như sau :(t + 1 — v / 2)(í 2 — t — y/2) = 0 
*TH1 Với t = y/2 — 1 =>• \fX - 1 = y/2-\'=>x = l- ỉy/2 

*TH2 t 2 — t — \J~2 = 0, và chỉ nhận t > 0 

Tacó f= l±U±ĩg^ = U±Tptgy + la 

III- Đặt ẩn phụ đưa về phương trình đẳng cấp bậc hai, bậc ba. 

Bài 20: Giải phương trình 2(x 2 + 2) = 5\/a: 3 + 1 (Đề nghị Olympic 30/4/2007) 

Đối với bài toán này đầu tiên ta phân tích nhân tử trong căn X 3 + 1 = (x + l)(a; 2 — X + 1) rồi cố ý 
biến đổi vế trái thành tổng hoặc hiệu của hai thừa số trong căn. 


Ta biến đổi như sau 2(x 2 + 2) — 2(x 2 — X + 1) + 2{x + 1) 
Ta đặt \J X 2 — X + 1 = a; \Jx + 1 = b 
PT 2 a 2 + 2ò 2 = 5 ab 

1 CL 

Đến đây giải ra được 2 nghiệm t — y:\t- 2 với t — (y) 

2 b 

Vậy X — - -y —□ 

Sau đây là một số bài tập tương tự 

Giải PT 

l/2(x 2 -3x + 2) = 3y/x 3 + 8 
2/2x 2 + 5x-l = 7Vx 3 - ĩ 
3 /IOvYẼ 3 + 8 = 3(x 2 - X + 6) 

4/10VaPTĨ = 3(x 2 + 2) 


Ngoài ra các bạn vẫn có thể sáng tạo thêm các PT bằng các đẳng thức tôi đã nêu ở trên sẽ rất 
thú vị đấy, để có một phương trình đẹp ta phải chọn hệ số a, b, c sao cho PT at 2 + bt + c = 0 có 
"nghiệm đẹp" là được, bạn hãy thử xem. 


Ví dụ bài này chằng hạn 4a; 2 — 2\[2x + 4 = \/X A + 1 

Cùng thử sức với bài toán san nhé, bài này khó hơn so với các ví dụ tôi đã nêu ở trên 
Bài 21: Giải phương trình \/5x 2 — ĩĩx + 9 — \J X 2 — X — 20 = 5 \Jx + 1 (HSG Quãng Ngãi 2012) 


Giải 

ĐK X > 5, chuyển vế bình phương ta có : 

2x 2 - 5x + 2 = 5^(x 2 - X - 20)(x + l) 

Đến đây lại gặp 1 Vấn đề nữa đó là ta không thể tìm được hai số a, /3 sao cho 
a(x 2 — X — 20) + l3(x + 1) = 2x 2 — 5x + 2 nên ta không thể đặt a — \/x 2 — X — 20; b — \Jx + 1 như 


Page 9 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


các ví dụ trên được. 


Nhưng lại thấy X 2 — X — 20 = (x — 5) (x + 4) 

PT 2x 2 — 5x + 2 = \J(x 2 — 4x — 5) (x + 4) 

Ta thử lại lần nữa và tìm được a, [3 thỏa mãn, ta biến đối lại PT như sau 
2(x 2 — 4x — 5) + 3(x + 4) = 5y/(x 2 — 4x — 5)(Y + 4) 

Đặt a — \/x 2 — 4x — 5; b — y/x + 4 


PT 2a 2 + 3 b 2 — 5 ab 

3 

Từ đó ta được a — b:a — ^-b 

2 


Với a — 
Với a — 


. _ 5 + Vẽĩ, . 

b X = -—- [X > 5) 

3, o 7 

-b =► X = 8;x = -- 


Đối chiều với điều kiện ta nhận X = 8; X = 


5 + ^6Ĩ 
2 


là nghiệm của phương trình. □ 


BÀI TẬP 

Giải các phương trình san: 

1/ \Jx 2 + X — 6 + ?i\/x — 1 — \j3x 2 — 6x + 19 = 0 ĐS: X — 
2/ 3\/a: 2 + 4x - 5 + ^x^3 - Vĩĩx 2 + 25x + 2 = 0ĐS:x 
3/ V / 7 x 2 T25xTĨ9 - a/x 2 - 2x - 35 = 7yãTT2 ĐS: s = 


23± >/341 
2 

_ 21±>/Ĩ6Ĩ 
“ 2 

161 +^ 1137 . 3 + 2v/f | 


Bài 22: Giải phương trình 3x 2 — 2x — 2 = 


—^=Vx 3 + 3a; 2 + 4x + 2 

Vãõ 


Nhận xét:Bài này hơi khác một chút so với những bài ở trên đó là biểu thức trong căn không 
có dạng hằng đẳng thức, vì vậy ta xem như một phương trình hữu tỷ và nhẩm nghiệm. 

ĐK 3x 2 ~ 2x — 2 > 0 X < —— Tr~: x — ~ — 7 T— 

3 3 

Để ý: X 3 + 3x 2 + 4x + 2 = (x + l) 3 + (x + 1) = (x + l)(x 2 + 2x + 2) 


Giải 

g 

Ta viết lại PT như sau 3(x 2 + 2x + 2) — 8(x + 1) = a/(x + 1) (x 2 + 2x + 2) 

Đến đây dễ rồi, ta đặt a — \/X 2 + 2x + 2; 6 = \/ãr+T nên PT viết lại như saư 

3a 2 — 8 b 2 = ab 
V3Õ 

. 2 
Dáp sồ : X — — -□ 

_o_ 

Bài 23: Giải phương trình (x 2 — 6x + ll)\/x 2 — X + 1 = 2(x 2 — 4x + 7)ựx — 2 


Giải 


Lời giải: ĐK X >2 

Đặt \Jx 2 — X + 1 = a; \Jx — 2 — b với a, b > 0 

Ta biểu diễn các biểu thức ngoài căn theo a và b như sau 

X 2 — 6x + 11 = a(y/x 2 — X + l) 2 + /3(-ựx — 2) 2 


Page 10 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


X 2 — 4x + 7 = a(y/x 2 — X + l) 2 + /3(ựx — 2) 2 

Sử dụng đồng nhất thức ta giải được 

X 2 — 6x + 11 = a 2 — 5 b 2 và X 2 — 4x + 7 = a 2 — 3 b 2 


Phương trình đã cho tương đương với 
(a 2 — 5 b)a — 2 (a 2 — 3 b 2 )b 
a 3 — 2 a 2 b — 5 ab 2 + 6Ò 3 = 0 
•*=> í 3 — 2í 2 — 5t + 6 = 0 với t = - => t > 0 

(t- l)(t-3)(t + 2) = 0 

THị Với í = l^a = 6=» \/x 2 — X + 1 = \fx — 2 (VN) 

TH-2 Với í = 3=^a = 2ò=^- a/x 2 — X + 1 = 3\/x — 2 
=>• £ = 5 ± Vổ (Thỏa mãn ĐK) 

TH 3 Với í = —2 < 0 nên phương trình vô nghiệm. 

Vậy s = {5 + V6; 5 — Vổ} n 

Nhận xét: Cái khó ở dạng bài này là ta phải biến đổi biểu thức trong căn sao cho phù hợp với 
bên ngoài để tìm được a, /3 thích hợp, các bạn cũng có thể tự sáng tạo các PT kiểu này bằng cách 
làm ngược lại là từ PT bậc 2 nghiệm đẹp rồi chọn các tam thức và nhị thức thích hợp sẽ có được 
một bài toán hay. 

IV-Ân phụ không triệt để 

Đối với nhiều PT vô tỷ, khi không biểu diễn hoàn toàn được theo ẩn phụ thì có một cách là xem 

biến mới là ẩn, biến cũ là tham số.Dạng toán này gọi là ẩn phụ không hoàn toàn. 

*Nội dung phương pháp 

Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình bậc hai với ẩn là ẩn phụ hay là ẩn của phương trình 
đã cho. 

Đưa phương trình về dạng sau A J Ị(x)Q{x) — f(x) + p{x)x khi đó: 

Đặt y/f(x) — t; t > 0. Phương trình viết lại thành t 2 — t.Q(x) + p{x) — 0 

Đến đây chúng ta giải t theo X. Cuối cùng là giải quyết phương trình y/f(x) — t sau khi đã đơn giản 

hóa và kết luận. 

Ta xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn. 


Bài 24: Giải phương trình X 2 + 3x + 1 = (x + ?>)\/ X 2 + 1 (ĐHQG-2001) 


Nhận xét: Ta thấy trong căn có X 2 + 1, ta đặt t = \J X 2 + 1. Ta sẽ không rút X theo t mà coi X 
là tham số. Thật vậy 
PT t 2 — (x + 3)í + 3a; = 0 
Ta có A = (x + 3) 2 — 12x — (x — 3) 2 
=> VA — X — 3=>t — 3; t — x + 3 
THI t = x + 3 (VN) 

TH2 t = 3 =*► X = ±2y/2U 


Bài 25: Giải phương trình X 2 + (3 — v^ 2 + 2) X — 1 + 2\/x 2 + 2 


Giải 


Phương trình tương đương với 


Page 11 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


x 2 +(3- yjx 2 + 2) x=l + 2ựx 2 + 2 

43- x 2 + 3x — 1 — (x + 2) \Jx 2 + 2 = 0 

Đặt t — \Jx 2 + 2; (í > a/2), phương trình viết lại thành 

t 2 — (x + 2) í + 3x — 3 = 0 có A = (x — 4) 2 

Nên phương trình có 2 nghiệm là 

{ cc 1 

hệ này vô nghiệm. 

—2x — 1 = 0 

• t = 4 <=>■ \fx 2 3^2 — 4 ^-x 2 —14^-x — ±y/ĩĩ 
Vậy phương trình có hai nghiệm là X — \fĩ4 và X — -ựũa 


3 

Bài 26: Giải phương trình (3x + 1) \[2x 2 — 1 = 5x 2 + ^x — 3 


Giải 


Đặt t — V2x 2 — ĩ; (■ t > 0) 

3 

Phương trình viết lại thành 2 1 2 — ( 3x + l)í + X 2 + ^x — 1 = 0 
A = (x — 3) 2 suy ra phương trình có hai nghiệm là 

• t = 2x — 1 V2x 2 — 1 — 2x — 1 ^ \ x ~ 2 X — 1 

— 2x + 1 = 0 

Í x ^ — 2 

- _ „ ^ X = —1; X 

X 2 - 4x - 5 = 0 


Vậy 5 = {—1; 5; 1} □ 


= 5 


Nhận xét: Thông thường san khi đặt ẩn phụ thì ta viết phương trình đã cho lại thành 

■ 3 

t 2 — (3x + 1) t + 3x 2 + ^-x — 2;nhưng bài toán này lại có sự khác biệt là ta sẽ viết phương trình này 

3 

lại thành 2í 2 — (3x + 1) t + X 2 + ^x — 1. Chúng ta quan tâm tới liệu hệ số trước t 2 có “đẹp” tức ta 

mong muốn A phải là bình phương của một số hoặc một biểu thức, vì điều này sẽ quyết định tới lời 
giải sẽ ngắn gọn hay phức tạp. Để có thể điều chỉnh được hệ số trước t 2 sao cho A đẹp các bạn có 

3 

thể làm như sau mi 2 — (3x + 1) t + (5 — 2 m) X 2 + ^x + m — 3 = 0 có. 


A = (3x + l) 2 —4m 


(5 — 2 m) X 2 + ^x + rrt — 3 


— (8 m 2 — 20 m + 9) X 2 +(Q — 6 m) x+(—4m 2 + 12m + 1) 


Ta xét tiếp A của A bằng cách giải phương trình sau 


2a/(8 m 2 — 20 m + 9) (—4m 2 + Ĩ2m + ĩ) = 6 — 6 m <=> rti — 2 
Đó chính là hệ số mà ta Cần tìm. 


Bài 27: Giải phương trình 3 ( \/2x 2 + 1 — l) = X (l + 3x + 3\/2x 2 + l) 


Giải 

Phương trình tương đương với 3 [\/2x 2 + 1 — l) = X (l + 3x + 8y/2x 2 + l) 
3x 2 + X + 3 + (8a; — 3) \j2x 2 + 1 = 0 


Page 12 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đặt y/2x 2 + 1 — t (t > 1), phương trình viết lại thành 
3 t 2 + (8x — 2 )t — 3x 2 — X = 0 có A = (lOx — 3) 2 
Nên phương trình có hai nghiệm 

_ X > 0 

t = X \j2x 2 + 1 = X 


2x 2 + 1=%- 


2 hệ này vô nghiệm. 


t — 1 — 3x -O’ V2x 2 + 1 = 1 = 3x 


9 


yt>/ x< 3 a; = 0 

[ 7x 2 — 6x = 0 

Vậy phương trình có nghiệm là X — om. 


Bài 28: Giải phương trình 3x 3 — 13x 2 + 3Cte — 4 = y^6ãT+^y(3ã^Tp 


Giải 


4 ,1 

ĐK X > X < —^ 

3 3 

Ta biến đổi như sau 3x 3 — 13x 2 + 30a: — 4 = (x 2 — 3x + 2)(3x — 4) + 2(6x + 2) 

Nếư X < VT<0<VP (VN) 
o 

4 , . x , 4 

Nêư X > - chia 2 vê cho 3x — 4 vì X = - không là nghiệm của phương trình. 

3 3 


6x + 2 


(3x - 4) 


6x + 2 


+ X 2 — 3x + 2 = 0 


3x-4 v 7 V 3x - 4 
2t 2 - (3x - 4)í + X 2 - 3x + 2 = 0 với t = 
A = X 2 nên í = a: — 1 hoặc 2t = X — 2 


6x + 2 
3x — 4 


> 0 


• Với t — X — 1 

X — 2 


6x + 2 
3x — 4 


= X 


1 4 » 



= (x — l) 2 


rr = 3 


• Với í = 




6a; + 2 a; — 2 
3x — 4 _ 




3x — 4 
X > 2 

3x 3 — 16x 2 + 4x — 24 = 0(*) 


Giải phương trình (*) ta có nghiệm gần đúng X ~ 5, 36278, các bạn có thể sử dụng phương pháp 
Cardano để tính chính xác nhưng nó quá dài và phức tạp nên ta không đề cập. 

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm x = 3Vx~ 5, 36278D 


Bài tập Giải các PT sau: 
l/6x 2 - lOx - 5 - (l.r - l)v / 6ã^6ãTT5 = 0 
2/(x + 3)\/10 — X 2 = X 2 — X — 12 (ĐH Dược-1999) 

3/2(1 — x)y/x 2 + 2x — 1 = X 2 — 2x — 1 (ĐH Dược 1997) 

4/(4x — 1 )\Jx 2 + 1 = 2x 2 + 2x + 1 
5/2(1 — x)\/x 2 + X + 1 = X 2 — 3x — 1 

6/(x + 1)V^ 2 — 2x + 3 = X 2 + 1 (Chú ý thêm bớt để có A chính phương). 
7/(4x - l)Vx 3 + 1 = 2x 3 + 2x + 1 


Page 13 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Bài 29: Giải phương trình 2\/2x + 4 + 4\/2 — X — \/9x 2 + 16 


Bài này thoạt nhìn thì chả có dáng điện giống một phương trình đưa về ẩn phụ không hoàn toàn. 
Nhưng nó chính là một phương pháp giải qưyết rất hay cho bài toán này. 

Giải 


Lời giải: ĐK |a:| < 2 
Bình phương 2 vế ta có : 

4(2x + 4) + 161 / 2(4 - x 2 ) + 16(2 -x) = 9x 2 + 16 
<í=> 8(4 — X 2 ) + 16a/2(4 — X 2 ) — X 2 + 8x 

Đến đây bạn nào tinh ý, sẽ quan sát được cả 2 vế có dạng hằng đẳng thức, và cố đưa về a 2 = b 2 
Thật vậy thêm 16 vào 2 vế ta được (2 a/2(4 — X 2 ) + 4) 2 = (x + 4) 2 , đến đây thì rất dễ dàng rồi nhỉ, 
nhưng mục đích của ta là đưa về ẩn phụ không hoàn toàn. 

Ta viết lại PT 8(4 — X 2 ) + 16a/2(4 — X 2 ) — X 2 + 8x , đặt t — \/2(4 — X 2 ) 

4í 2 + 16 1 — X 2 — 8x = 0 

Giải phương trình trên theo ẩn t ta được tị = —; t 2 = -y- — 4 
Vì ĐK |x| < 2 nên Í 2 không thỏa điền kiện. 

Với t = 2 a/2(4 — X 2 ) — ^ 

4 U 2 

^> 1 = —VT (Thỏa mãn ĐK) □ 

Bài 30: Giải phương trình (3x + 2)^20; — 3 = 2x 2 + 3x — 6 


Giải 


Lời giải: Điều kiện X > 


3 

2 


Đặt t — \j2x — 3; í>0=^í 2 + 3 = 2x 

Ta sẽ thêm bớt theo ẩn phụ để đưa về phương trình theo t và a: là tham số. 

PT ^ í 2 - (3.r + 2)í + 2a; 2 + X - 3 = 0 

Ta có A = 9x 2 + 12x + 4 — A(2x 2 + a: — 3) = (x + 4) 2 

Nên ta giải được í = 2x + 3 hoặc í = X — 1 

THi Với t = 2x + 3 — 3 = 2a: + 3 (VN) 

TH 2 Với í = X — 1 \j2x — 3 — X — l(x > 1) 

=> X = 2 (Thõa ĐK) 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X — 20 


Bài 31: Giải phương trình 4 \Jx + 1 — 1 = 3x + 2y/l — X + \/l — X 2 


Nhận xét: Mới đầu khi gặp bài toán này tôi thấy nó khá dễ bởi thấy sự xuất hiện của \Jx + 1 
và \/T — X, nên tôi đặt ẩn phụ để đưa vệ hệ phương trình nhưng khi nhìn kĩ lại thì 3a: không thể 
biểu diễn hoàn toàn theo ẩn phụ được bế tắc. 

Giải 


Page 14 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Ta giải bài này như sau: đặt \/l — X = t 

PT 3 t 2 - (2 + yr z r x)t + 4 (v^T Ĩ - 1) = 0 

Ta tính A = (2 + \/r — x) 2 — 48(vY + 1 — 1), ta thấy A không có dạng chính phương, mấu chốt bài 
toán này nằm ở chỗ 3x. 

Ta sẽ tìm a và /3 sao cho: 

3a: + 1 = a(\/1 — x) 2 + /3(y/l + x) 2 , sử dụng đồng nhất hệ số ta dễ dàng tìm được a — — 1; Ị3 — 2 
PT t 2 — (2 + ựx + ĩ)í — 2(x + 1) + 4y/x + 1 = 0 
Ta có A = 9x + 13 - 12^5+1 = 9(x + 1) - 12y^TĨ + 4 = (3^/x^ĩ - 2) 2 
Phần tiếp theo xin dành cho bạn đục. □ 

Bài toán này không dễ một chút nào đối với những ai không nắm kĩ cách giải cũng như biến đổi, 
Vấn đề ở đây là phải tinh ý tách 3x thành hai dạng có biểu thức như trong căn, đến đấy bài toán 
mới thực sự được giải quyết. 

Bài 32: Giải phương trình 2(2\/l + X 2 — ựĩ — X 2 ) — \Jl — X 4 — 3x 2 + 1 


Giải 


Lời giải: Điều kiện — 1 < X < 1 

Đặt a — \fĩ + X 2 ] b — y/l — X 2 =>• 3x 2 + 1 = 2(1 + X 2 ) — (1 — X 2 ) 
Khi đó phương trình trở thành 

2(2 a — b) — ab — 2ữ 2 — b 2 <í=t 2ữ 2 + a{b — 4) + 2b — b 2 = 0 
Ta có Á a = (b- 4) 2 - 8(2 b - b 2 ) = (36 - 4) 2 

b , 

Nên ta suy ra a = - hoặc a = 2 — b 


THị Với a = 2VĨTX 2 = x/ĩ^x 2 (VN) 

TH 2 Với a — 2 — b \/x 2 + 1 = 2 — \/\ — X 2 
& v / ?ĩĩ + Vl -X 2 = 2^2 + 2Vl-x ẩ = 4 


= 2a 2 - b 2 


=> X — 0 

Vậy s — {0} □ 


Sử dụng hệ số bất định 


Bài 33: Giải phương trình 2x 2 — llx + 21 — 3v / 4x — 4 = 0 


(Học sinh giỏi quốc gia -1995, bảng 


A). ^ . 

Bài này có cách giải rất hay và gọn bằng Bất đẳng thức Cauchy, một cách giải bằng ẩn phụ cũng 
rất sáng tạo. 

Lời giải: Ta cần tìm a, b, c sao cho: 

2x 2 — llx + 21 = o( 4x — 4) 2 + b(4x — 4) + c 

2x 2 — llx + 21 = 16 ax 2 + (4 b — 32 a)x + (16o — 46 + c) 

, ì 1 7 

Đồng nhất hệ số ta thu được a — b — — c — 12 

8 4 


Ta viết lại PT như sau: 

\(4x — 4) 2 — ^-(4x — 4) + 12 — ự4x — 4 — 0 
8 4 

Đặt u = \Ị4x — 4, khi đó PT trở thành 

u 6 - 14 u 3 - 24u + 96 = 0 (u - 2) 2 (u 4 + 4 y 3 + 18 u + 24) = 0 

Dễ thấy M 4 + 4y 3 + 18 u + 24 = 0 (VN) vì: 

*Nếu u < 0 thì u 6 — 14 u 3 — 24u + 96 > 0 


*Nếu u > 0 thì u 4 + 4 y 3 + 18 u + 24 > 0 
Vậy u = 2 => X = 30 


Page 15 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Bài 34: Giải phương trình 2y/l — X — \Jx + 1 + 3a/1 — X 2 = 3 — X 


ĐK — 1 < X < 1 

Ta tìm a; /3 sao cho —X + 3 = a(\/l — x) 2 + Ị3(y/x + ĩ) 2 
<+ —X + 3 = (/3 — à)x + a + f3 
Giải ra ta được a = 2] (3 = 1 

Ta viết lại phương trình thành 1 + X + 2(1 — x) — 2y/l — X + \Jx + 1 — 3\/l — X 2 = 0 
Đặt u = ựĩ + X]V — y/ĩ — X và u,v < 0, phương trình trở thành 
V 2 + 2ư 2 — 2ư + tí — 3ưư = 0 
<+ w 2 + (1 — 3ư)ư + 2ư 2 — 2ư = 0 
A = (1 - 3ư) 2 - 4(2ư 2 - 2v) = (v + l) 2 

Nên u — 2v hoặc u — V — 1 

, „ , '_ 5 

• u = 2v => \Jx + 1 = 2\J\ — X X = - 


, .. , -1 < a; < 

• u — V — 2 

Ax 2 — 3 

5 V3 

Nên phương trình có 2 nghiệm X — 3~]X = — -2- 

3 2 

Vậy 5 V □ 


Tưy nhiên phương pháp dùng hệ số bất định này chỉ giải quyết được một số lớp bài vì trong 
phương trình vô tỷ dạng bài này cũng không nhiều, ta cùng xét 2 ví dụ thoạt đần nhìn thì cũng 
tương tự nhưng không thể giải quyết bằng cách như trên được, phần này của dạng đưa về phương 
trình tích nhưng tôi muốn đưa ra ở đây để giúp ta linh hoạt khi giải toán chứ không phải cái máy nhé. 


Bài 35: Giải phương trình 4\/ĩ — X = X + 6 — 3y/l — X 2 + 5\/l + X 


Ta sẽ làm cách như trên nhé, biểu diễn X + 6 = a(y/l — x) 2 + Ị3(y/x + ĩ) 2 
17 . 

Giải ra ta được a — V /3 — thay vào PT đầu nhưng ta không nhận được A chính phương. 

Lời giải: Đặt a — y/ĩ + X và b — y/ĩ — X 
PT ^ 2x + 2 + 1 ^ X + 5y/ĨTx - 3V1 - X 2 - 4y/ĩ^ + 3 = 0 
<+>=+ 2a 2 + b 2 — 3 ab + 5a — 46 + 3 = 0 

Bây giờ ta sẽ cố ý nhóm sao cho đặt được nhân tử chưng, thường là nhóm về dạng a = b 
<+ (a — b)(2a — b) + 3 (a — b) + (2 a — b) + 3 = 0 
<+> (a — b + 1)(2 a — b + 3) = 0 

THI a + 1 = b 
\/x + 1 + 1 = \/l — X 

_ 1 

<+ 2\Jx + 1 = —{2x + 1 );X < — ^ 

<+ X = —-U 1 
2 

TH2 2a + 3 = 6 (PTVN) 

Ví dụ tương tự sau xin dành cho bạn đọc 
Bài 36: Giải phương trình 4 + 2y/l — X = —3x + 5\/ãr+T + \J\ — X 2 


Page 16 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


24 \X3 

Đáp số: Phương trình có 3 nghiệm s — 0; --- 


25 2 


Đặt ấn phụ đưa vệ hệ phương trình. 


□ 


Ta sẽ tiếp tục với 1 phương pháp làm đó là đặt ẩn phụ đưa về hệ, chủ đề này khá "dài hơi" vì 
nhiều bài toán sẽ được giải qưyết rất gọn bằng phương pháp này 

Dạng 1. Phương trình có dạng X n + a = by/bx — a 

Cách giải: Đặt y — \Jbx — a khi đó ta có hệ đối xứng loại II 

Ị X n — hy + a = 0 
\y n — bx + a = 0 

Ta xét bài toán sau 


Bài 37: Giải phương trình X 3 + 1 = 2\j2x — 1 


(ĐH Dược-1996) 


Giải 

Đặt y — 2ự2x — 1 => y 3 = 2x — 1 

rp' A DT Ịx 3 + l = 2y 
la có hệ p I sau < o , , 

[y d + 1 = 2x 

Đây là hệ đối xứng loại II, trừ vế theo vế ta có: 

X 3 — y 3 = 2 (y — x) 

(x — y) (x 2 + y 2 + xy + 2) = 0 

X = y => 2ự2x — 1 = x^x 3 — 2x + l = ữ (x — 1) (x 2 + X — 1) = 0 

í v\ 2 3v 2 

Ta có X 2 + y 2 + xy + 2 = ịx + + -Ỵ- + 2 > 0, Vx, y 

Vậy PT đã cho có 3 nghiệm □. 

Phương trình có dạng: 
ựa- f{x)+ ựò + f(x) = c 

Cách giải: Đặt u — \/a — f(x)]v — y/b + f(x) 

TV / u + v = C. 

la có hệ sau < „ , , 

[u +v =a + b 

Bài 38: Giải phương trình \Jx + 8 + \Jx — 7 — 3 


Giải 

Đặt u — \fx + 8 >0<t^w 4 = a; + 8^a: = w 4 — 8 
V — \Jx — 7 >0^r 4 = r- 7=ta: = 'u 4 + 7 


Ỉ u + V — 3 
u, V > 0 
u 4 - V 4 = 15 


Ỉ v — 3 — u 
(u 2 - v 2 )(u 2 + V 2 ) = 
u, V > 0 


15 


{ V = 3 — u 

(u — v){u + v){ù 2 + V 2 ) — 15 
u, V > 0 


{ V = 3 — u 
0 < u < 3 
(u — v)(u 2 + V 2 ) 


= 5 


Page 17 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 








0 < u < 3 

(2 u - 3) [u 2 + (3 - u) 2 ] = 5 
0 < u < 3 

4 u 3 - 18 u 2 + 36« - 32 = 0 
: v / xT8 = 2 
</^ 7=1 







0 < u < 3 

(2u — 3)(2u 2 — 6w + 9) = 5 
0 < u < 3 
u — 2 

X — 8 


Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất X — 8d. 


Bài tập Giải phương trình 
l/\/x + 34 - ỷ^3 = 14 
2/ ff97-a ; + ý5 = 5 
3 /\/X -+- 2 + \/x + 1 = 3 
4/^18-X + = 3 

5/^17 — X 8 - ^2x 8 - 1 = 1 


Bài 39: Giải phương trình 2ự3x — 2 + 3QG — õx — 8 


Giải 


Đặt u — ^3x — 2; V = V6 — 5x > 0 
u 3 = 3x — 2 

V 2 = 6 — 5x 

=*► 5w 3 + 3ư 2 = 5(3x - 2) + 3(6 - 5x) = 8(1) 
Mặt khác ta lại có 2u + 3v — 8 = 0(2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ sau: 

5w 3 + 3ư 2 = 8 
2 u + 3v = 8 


=» 5w 3 + 3 


(4V 


15w 3 + 4ư 2 — 32ư + 40 


8 

0 


Phương trình có nghiệm duy nhất u — —2 
Nên ■Ự3x — 2 = —2 => X = —20 


Bài 40: Giải phương trình \/1 + \J\ — X 2 ^/(1 + x) 3 — a/(1 — x) 3 — 2 + \fĩ — 


x z 


(Olympic 30/4/201: 


Nhận xét: Bài toán này nhìn vào có vẻ khá phức tạp nhưng để ý (\/l + x) 2 + (\/l — a;) 2 = 2. 


Giải 


Lời giải: ĐK — 1 < X < 1 

Đặt \/l + X — a; yT — X — b với a, b > 0 
=>•’ a 2 + b 2 = 2 (*) 

Ta có hệ sau 

/ YT = 2(1) 

(\/l + aò(a 3 — ò 3 ) = 2 + aò 

Ta có 1 + ab = -(2 + 2ab) — -(a 2 + b 2 + 2ab) do (*) 
=>- a/1 + ab — —ỵ=(o> + 6) vì a, b > 0 


Page 18 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Vậy từ PT(2) ta có 

—Ẹ. (a + b)(a — b ) (a 2 + b 2 + ab ) = 2 + ab 
V 2 

-4(a 2 :-6 2 ) = 1 

y/2 


-b 2 = V2 

+ b 2 = 2 


Kết hợp với (1) ta có hệ sau 

Cộng vế ta có 2 a 2 = 2 + 

2 1 

tr' ữ — 1 T —7= 

Vĩ 

1 

=>l + £ = l + -^= 

y/2 

1 

=> X = —=□ 

X - 

Nhận xét: ơ bài toán này ý tưởng của ta là thay hệ số bang ẩn từ phương trình thứ nhất của hệ 
có thể giải qưyết bài toán được dễ dàng hơn. Sau đây là một ví dụ nhỏ tương tự. 


Bài 40b: Giải phương trình \J X + 1 + X + 3 = y/1 — X + 3\/l — X 2 


Giải 


Đặt 


u — y/x + 1 > 0 

V = y/1 — X > 0 


Phương trình đã cho trở thành 


u 2 + u + 2 = V + 3 uv 
u 2 + V 2 = 2 


Thay 2 = u 2 + V 2 vào phương trình đầu ta có 2 V 2 + u + V 2 = V + 3 uv 2 V 2 + (1 — 3 v)u + V 2 

Ta có A = (v + l) 2 . Đến đây các bạn có thể giải quyết dễ dàng □. 


— V — 0 


Bài 41: Giải phương trình (x + 5)y/x + 1 + 1 = V^3Ĩ~+Q 


Giải 


Lời giải: ĐK X > — 1 

Đặt a — yjx + ĩ; b = v^3x + 4 
=ỉ> X = a 2 - 1 và 3a 2 + 1 = ò 3 

Thay vào phương trình ta có hệ saư 
J (a 2 + 4)a + 1 = b 
\ 3a 2 + 1 = ò 3 

Cộng vế theo vế ta có a 3 + 3a 2 + 4a + 2 = 6 3 + b 
Đến đây quan sát kĩ một chút, ta biến đổi như saư 
<í=> (a + l) 3 + (a + 1) = b 3 + b 
Xét hàm số đặc trưng /(í) — t 3 + t 
Ta có f'(t) = 3í 2 + 1 > 0, vậy hàm số đồng biến. 

=> /(«+!) = ỈỌ>) 

Nên ựx + 1 + 1 = V3x + 4 
Đặt u — \fx + ĩ; V — ỰVx + 4 
Ta có hệ sau 


Page 19 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

Trần Trí Quốc _ THPT NGUYỄN HUỆ _ PHÚ YÊN 

j u+ 1 — V j u — V — 1 
\v 3 — 3 u 2 — 1 ^ \v 3 — 3 u 2 — 1 

Sử dụng phép thế ta có V 3 — 3(v — l) 2 = 1 
-v=> V 3 — 3v 2 + 6v — 4 = 0 
<í=> (v — l)(v 2 — V + 4) = 0 
Phương trình có nghiệm duy nhất V = 1 
\/3x + 4 = 1 =>- X — — 1 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X — — in 
Phương trình dạng \/ax + b = cx 2 + dx + e 

Ta đã gặp các dạng bài toán như y/ax + b — cx + d và một số ví dụ đã nêu ở trên bằng cách bình 
phương bậc 4 và đồng nhất hệ số để tìm được nghiệm, nhưng đối với những bài toán không dùng 
được phương pháp đó thì sao? Chúng ta cùng làm rõ Vấn đề. 

Xét ví dụ san 

Bài 42: Giải phương trình 2x 2 — 6x — 1 = ựAx + 5 

Giải 

5 

Lời giải: ĐK X > — 'dị 

Ta biến đổi phương trình như sau 
4x 2 -12x-2 = 2y/4x + 5 4» (2x - 3) 2 = 2^4x + 5 + 11 
.Đặt 2y — 3 — \j4x + 5 ta được hệ phương trình sau: 
ị {2x-3f = 4y + h 
\ (2 y - 3f = 4x + 5 
(x — y)(x + y — 1) = 0 

Với X = y => 2x — 3 = \j4x + 5 => X = 2 + V3. 

Với x + y — l = 0=>y = l — x=>x = l — \/2D 

Nhận xét: Chắc các bạn đang ngạc nhiên vì không biết tại sao ta có thể đặt như vậy, đó không 
phải là đoán mò đâu. Phương pháp này rất hữu dụng với ai đã học qua đạo hàm là có thể dễ dạng 
đặt được. 

Bài toán có dạng như sau 

Dạng 1: \/ ax + b — cx 2 + dx + e, (a ^0,c^0,a^ ị) 

Xét f(x) — cx 2 + dx + e =>■ f'(x) — 2cx + d 

Giải PT f(x) — 0, khi đó bằng phép đặt \/ax + b — 2cy + d, ta sẽ đưa được về hệ đối xứng loại II 
trừ một số trường hợp đặc biệt. 

Có thể thấy rõ ràng qua ví dụ trên, ta xét ví dụ tiếp theo 

Bài 43: Giải phương trình X 2 — 4x — 3 — \fx + 5 
Làm nháp: Xét f(x) = X 2 — 4x — 3 => f(x) — 2x — 4 
Giai /'(.:':•) = 0 X X = 2 

Giải 

Lời giải: ĐKx< 2ự7]x >2 + V7 
Đặt \[x + 5 = y — 2=>(y — 2) 2 = x + 5 


Page 20 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Ta biến đối phương trình đầu lại \/x + 5 = (x - 2) 2 - 7 
Thay y — 2 vào PT đầu ta thu được hệ sau 
I (x - 2) 2 = y + 5 
1 (y - 2) 2 = X + 5 




Trừ vế theo vế ta có (x — y)(x + y — 3) =0 
THi : X — y o ựx + 5 = X — 2; X > 2 
X = 1(5 + ^29) 

_ X = 1(5 - ^29) 

TH 2 : 1 — X = \Jx + 5; X < 1 

" X = — 1 

X = 4 


l_ X — 2 1.0 — V 

TH 2 : 1 — X = \Jx + 5; X < 1 

X = —1 

^ [ x = 4 

Đối chiếu với điều kiện ta nhận x = —l;x = ^(5 + \/29) 
Vậy PT đã cho có nghiệm 5= ị —1;^(5 + \/29)l 


Bài 44: Giải phương trình X 2 + 5 + \/3x + 1 = 13x 


Nhận xét. Làm tương tự ta viết lại phương trình như sau 
\j3x + 1 = —4x 2 + 13x — 5 và đặt f(x) — —4x 2 + 13x — 5 

Ta có f(x) = —8x + 13 nếu ta giải ra và đặt bằng phương pháp tương tự như trên sẽ không thu 
được hệ đối xứng loại II. 


Giải 


Lời giải. ĐK X > — ^ 

Đặt V3x + ĩ = ~(2y - 3); y < ^ 


Ta có hệ phương trình sau 


(2x — 3) 2 = 2y + X + 1 
(2 y - 3) 2 = 3x + 1 
Trừ vế theo vế ta có (x — y)(2x + 2y — 5) = 0 
15-^97 


• Với X — y 


X — 


• Với 2x + 2y — 5 = 0=^x = 


11 + \/73 


Vậy tập nghiệm của phương trình là s — 


15 - VÕ7 11 + y/ 73 ' 

o ’ o 


□ 


Ngoài cách này, các bạn vẫn có thể đặt \/3x + 1 = t, rồi biến đổi phương trình thành 
4x 2 — lOx — t 2 + t + 6 = 0 có A = (2í — l) 2 

Nhận xét. Ta thấy cách giải bài toán này khác so với ví dụ trên vì đưa về hệ "gần đối xứng" loại 
II nhưng vẫn giải được một cách dễ dàng. Dạng toán này có dạng như sau: 

u = ar + d 
V = br + e 

uy + V — r(ux + v ) 2 + dx + e 
ax + b — (uy + v ) 2 

Ta viết lại phương trình trên như sau \/3x + 1 + (2x — 3) 2 — X — 4 = 0. Dễ dàng ta kiểm tra được 
các hệ số đều thỏa mãn, nhưng khi đặt a/3x + 1 = 2y — 3 thì ta thu được hệ phương trình không 
dễ dàng để giải một chút nào. Ta chuyển vế và đổi dấu sẽ đưa về hệ gần đối xứng giải được như bài 


Vax + b = r(ux + v) 2 + dx + e và thỏa mãn 
Cách giải. Đặt uy + V = y/ax + b khi đó ta có hệ 


Page 21 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


toán trên. Chắc các bạn đang thắc mắc là khi nào thì dùng đạo hàm khi nào thì dùng cách tôi vừa 
nên. Thật sự là kết hợp cả 2 cách đấy. Đạo hàm áp dụng được khi hệ số d = 0, các bạn có thể dễ 
dàng kiểm tra, còn nếu không được thì dùng cách thêm bớt như trên. 

Bài tập: Giải các phương trình san 
1 /yj2x — ĩ + X 2 - 3x + 1 = 0 
2/^/2x + 15 = 32x 2 + 32x - 20 
3/y/x — 1 + X 2 — X — 3 = 0 

Á/x 2 -X- 2004^1 + 16032a: = 2004 (HSG Bắc Giang 2003-2004) 
b/^/9x - 5 = 3x 2 + 2x + 3 
6/x 2 = + 2 


Dạng 2: y/ax + b = -X 2 + cx + d(a Ỷ 0) 

a 


CL 2 c í c \ 

và thỏa mãn b + ad = —(1 + b 1 

2 V 2/ 


1 ... 2 

Cách giải: Xét hàm số f(x) — -X 2 + cx + d =>■ f{x) — -X + c = 0 <=> X — 

a a 

xứng quen thuộc. 


ac ^ ^ 

— ta đưa vệ hệ đôi 


29 

Ví dụ: Giải phương trình 3x 2 + X — = 

6 


12x + 61 
36 


29 

Làm nháp:/(x) = 3x 2 + X — =4» f'(x) = 6x + l = 0<^x = —^ 


6 


6 


Giải 


12x + 61 


12x + 61 


= y +-y+ — 
3 36 


Đặt \Ị ———— = y + -,y > 

A/ 36 y 6 ,y 6 36 

12x + 61 = 36 y 2 + 12 y + 1 3 y 2 + y = X + 5 

29 1 

Mặt khác từ phương trình đầu ta có 3x 2 + X — -y- — y + ^ 3x 2 + X = y + 5 

6 6 


Nên ta có hệ sau 


3x 2 + X = y + 5 
3 y 2 + y = X + 5 


Trừ vế theo vế ta có (x — y)(3x + 3y + 2) = 0<^x = y\/y = 


3x + 2 


• Với X = y =► 3y 2 = 5 =► X = y = Jị;y > -ị 

• Với y — — —- =>• 3x 2 + X = — — + 5 9x 2 + X — 13 = 0 


X — 


-3±VĨ26 
~9 


Từ đây tìm được y và kết luận nghiệm □ 


Dạng 3: \/ax + b — cx 3 + dx 2 + ex + m, (a ^ 0, c / 0, a = -) 

' ___ c_ 

Cách giải: Xét hàm số cx 3 + dx 2 + ex + m, ta giải phương trình đạo hàm cấp hai bằng không. 

f"(x) — 6 cx + 2d = 0 => X = — 7 T- 

3c 

Sau đó bằng phép đặt \Jax + b — y + 4- ta đưa được về hệ đối xứng. 

3c 


Ví dụ 1: Giải phương trình 



X 3 3,9 
3 r + 4 X 


Page 22 







Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Làm nháp: Ta có f"(x) = 2x — 3 = 0 => X = 


3 

2 


Giải 

Đặt ^3x - y = y - 3x - ^ = y 3 - ^y 2 v^y - ^ ^ I2x - 18 = 4y 3 - 18 y 2 + 27 y 

Mặt khác từ phương trình đầu ta có được 12 y — 18 = 4x 3 — 18x 2 + 27x, ta có hệ sau 
Ị 12x - 18 = 4y 3 -18 y 2 + 27 y 
Ị12 y - 18 = 4x 3 - 18x 2 + 27x 
Giải hệ này không còn khó khănũ. 


Dạng 4: y/ax + b — cx 3 + dx 2 + ex + m, (a Ỷ 0) c Ỷ 0) a Ỷ “) 

___ c_ 

Cách giải: Cũng tương tự như trên : Xét hàm số f(x) — cx 3 + dx 2 + ex + m, giải phương trình 

f"(x) = 0 6 cx + 2d = 0 => x = —yỊ~. 

_3c 

Khi đó cũng bằng cách đặt \Jax + b = 3 cy + d, ta đưa về hệ đối xứng. 


Ví dụ 2: Giải phương trình 7ỵ81x — 8 = X 3 


2x 2 + ịx 


(THTT T6/2001) 


Làm nháp: Ta có f"(x) = 6x — 4 =>■ X = 


2 

3 


Giải 

4 

Đặt ^812: — 8 = 3y — 2 =$> 3x = y 3 — 2y 2 + ^y, biến đổi tương tự như trên ta có hệ 

í 3y = X 3 - 2x 2 + ịx 2 2 13 

{ 7, _ 3 , , 1 => (x - y)(x 2 + xy + y 2 - 2x - 2y + ^- = 0 

[3x = y 3 - 2y 2 + ịy 3 

Vì (x 2 + xy + y 2 - 2x - 2y + y = ị(x + ỉ/) 2 + - 2) 2 + - 2) 2 + ị > 0 

Nên X — y thay vào phương trình ta giải tiếp tụcũ. 

Nhận xét: Tưy dạng bài này vẫn giải được cách dùng hàm số, nhưng đây cũng là một cách rất hữu 
hiệu để giải quyết dạng toán này. Ta cùng đến với một số bài toán tương tự xuất hiện trong các kì 
thi. 

Giải các phương trình sau: 

1/x 3 + 3x 2 — 3\/3x + 5 — l — 3x (Đề nghị Olympic 30/4/2009) 

2/x 3 - 15x 2 + 78x -141 = 5^2x -9 (Olympic 30/4/2011) 

3/8x 3 — 4x — 1 = \/6x + 1 


Bài 45: Giải phương trình \J\Í2 — 1 — X + \fx = -== 

v2 


Giải 


Điều kiện 0 < X < y/2 — 1 

Dặtí/y 5 - 1 —“ 

yýx — V 




0<u< y/y/2-l 
0<v< ựy/2-l 


Như vậy ta có hệ 


u + V = 


\pl 


ư 


+ V 4 = y/2 - 1 



+ V 4 = Vĩ - 1 


Page 23 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

THPT NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 


/ 1 \ 2 1 

Từ phương trình thứ hai ta có: (v 2 + l) 2 = -4= + V ] V 2 — V + 1--C= — 0 

Vv2 ) V2 

. . r4 . /. . 14 ,\ 4 


1± U— -3 
<*v = -- (Thỏa ĐK). Nên X = 


/2 



□ 


Giải 


Điều kiện 

1 — X 2 > 0 1 < X < 1 __ , 1 

^ ™ \ n 0 — — 1 

a; > 0 [ X > 0 

^ ^ 2 _ ^ ^ 2 

Đặt u — y/x, V = - — y/x với u > 0, V < - 
Ó Ố 

Ta có hệ phương trình 

1 — X 2 = 1 — tí 4 

2 x 2 

'x I = V' 


Do đó ta có hệ 


r 2 

( 2 

í 2 í 

u + V — - 

u + V — - 

u + v — - Ị 

3 0 < 

3 & < 

„0 3 <=> < 

l/l -u 4 = V 2 

U A + ư 4 = 1 

(u 2 + ư 2 ) — lu 2 .v 2 — 1 1 





u + v = - 
2 ó 

^ — 2 u.v ) — ‘lu 2 .V 2 — 1 
9 


u + V = ị 

^ ^ o„,2 „,2 16 65 ^ 

lu .V —— u.v — — = 0 
9 81 


u + V = - 


u + v= - 

8 - /194 
u.v — - 


u + V — - 
5 


u.v = 


8 + /194 

18 


Nên u, V là nghiệm của phương trình 


' 2 2 , 8 -/194 

v ■ f +=0(a) 

2 8 + /194 


y - 7TỈ/ + 


= 0 ( 6 ) 


3 18 

Chỉ có (a) là có nghiệm nên 

y = ^2 ± ^/ 2 ( 2 / 194 - 6 )) 


Do đó 
1 = 2/1 N 
Ui = V2 1 ư 2 = yi 


«1 = ỉ/l v J «2 = 1/2 


Vì u > 0 nên ta chọn u = - ^2 + \J 2 ( 2/194 — 6)^ 

• /ĩ = £ (2 + y/ 2 ( 2/194 — 6)^ 

ậy phương trình có nghiệm dưy nhất 

= 1-2 + \/2(n/Ĩ94 - 6) + \IyJ D 


Page 24 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Nhận xét: Bài này thực sự là khó, phức tạp không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo linh hoạt trong cách 
đặt ẩn phụ mà khi ta giải các phương trình bậc 2 máy tính không bấm ra số được mà đòi hỏi ta phải 
vững kĩ năng tính toán chứ không phải lúc nào cũng dựa vào máy tính. 

Bài 47: Giải phương trình Ax 2 — llx + 10 = (x — l)\/2a; 2 — 6x + 2 


Nhận xét: Bài này khi đọc đề ta nghĩ ngay đến cách giải bằng ẩn phụ không hoàn toàn bằng 
cách đặt y/2x 2 — 6x + 2, rồi thêm bớt VT nhưng ta không nhận được A chính phương, ta giải bài 
này bằng cách đưa về hệ phương trình ẩn phụ không hoàn toàn. 


Giải 

PT ( 2x — 3) 2 + X + 1 = (x — 1)y/ĩx^ĩỴĩỉx^sỴ^x^ĩ 

Đặt u = 2x — 3; V — \J{x — l){2x — 3) — X — 1 

, \u 2 + x+ l = (x— l)v 

Ta có hệ phương trình < 

1 V 2 + X + 1 = (x — 1 )u 

Trừ vế theo vế ta có ú 2 — V 2 — (x — l)(ư — u) (u — v)(u + V + X — 1) = 0 

• u = v=>u 2 + x + 1 — (x — 1 )u {2x — 3) 2 + X + 1 = {x — l)(2x — 3) 

2x 2 — 6x + 7 = 0 phương trình vô nghiệm. 

• u + v + x— l = 0-&2x —3 + \/2x 2 — 6x + 2 + X — 1 = 0 

f 4 

\/2x‘ 1 — 6x + 2 = 4 — 3x -v^ < 3 hệ này vô nghiệm. 

ựx 2 - 18x + 14 = 0 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. □ 

Nhận xét: Cách giải của bài toán này phát triển lên từ 1 cách làm đã nêu ở trên 
f n (x) + b = a ựãJẸc) — b, trong đó a, b e M 

Ta dự đoán f(x) — (2x + c) 2 . Đến đây ta đồng nhất hệ số để tìm c 

Ax 2 + 4 cx + c 2 + (—11 — 4 c)x + 10 — c 2 = (x — l)y / ĩỹj^ĩ)(2jĩ~+~c)^-ỵ—ĩĩ--Ãc)x^ĩÕ~+~c 2 
b — (11 — 4c)a; + 10 — c 2 . Đối chiếu với bài toán đồng nhất hệ số suy ra X = — 3 


Ta xét tiếp ví dụ sau, độ khó nhỉnh hơn 1 chút 
Giải phương trình 3x 3 — 6x 2 — 3x — 17 = 3ị/9{^3x 2 ^~2Ĩx~+~^ 

Nhận xét: Cũng giống như bài toán trên nhìn vào biểu thức ta có thể dự đoán f(x) — ( 3x + c) V 
f(x)x + c. ở đây ta chọn f(x) = 3 X + c 

PT 4* 27X 3 - 54x 2 - 27X + 153 = 27{/9(-3x 2 + 21x + 5) 

Tưy nhiên đến đây nếu ta áp dụng cách cân bằng hệ số thì có lẽ phức tạp. Ta hãy chú ý đến nếu 
chúng ta tìm ra biểu thức f(x) phù hợp thì biểu thức b Cần tìm sẽ có bậc cao nhất là 2. Và đặc 
biệt hơn khi ta áp dụng af(x) — b cho biểu thức trong căn thì hệ số bậc 2 trong biểu thức b giữ 
nguyên chỉ thay đổi bậc nhất và hạng tử tự do. Vì af(x ) = a{3x + c) chỉ cho các hạng tử bậc nhất 
3 ax và hệ số tự do ac . Ta thấy 27x 2 sẽ chắc chắn có trong biểu thức b. Vậy biểu thức bậc 2 trong 
f(x) — —81a; 2 . Mặt khác khi khai triển f(x) thì hệ số của hạng tử bậc 2 là 27 X 2 C, vậy c = —3. Hay 
ta dự đoán f(x) — 3x — 3 
Ta phân tích kiểm tra 

(3x - 3) 3 + (27x 2 - 108a: - 126) = 27^9(-3x 2 + 12a: + 5) = 27^ / 27(3^ r 3PÕ27x 2 ^ĨÕ8^Ĩ26) 
Ta đặt u = 3x-3;v= ì/27(3x - 3) - (27x 2 - 108x - 126) 


Page 25 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Ta có hệ phương trình sau 


u 3 + (27x 2 - 10&r - 126) = 27v 
V 3 + (27x 2 - 108x - 126) = 27 u 


Phần tiếp theo xin dành cho bạn đọc.n 

Cũng bằng cách tương tự như trên bạn đọc cũng có thể giải qưyết bài toán tương tự như sau 
Bài tập: Giải phương trình 


1/ x 3 -x 2 -10x-2 = ỳ7x 2 + 23a: + 12 
2/7x 2 - 13x + 8 = 2x 2 ựxỤHìx^lĩx 2 ) 

3/8x 2 -13x + 7= Ịx + \/3x 2 - 2 


Phương pháp lượng giác hóa. 


• Nến bài toán chứa \Já 2 — X 2 có thể 

. 7T 7T 

Đặt X — a sin t với —— < t < — hoặc# = a cos t với 0 < t < 7T 
1 2 2 1 1 

• Nến bài toán chứa \Jx 2 — a 2 có thể 

Đst 1 = inp® ‘ € [~r f] u ° } 

Hoặci = ^ vđite[0;,rl \{i} 

• Nến bài toán chứa Va 2 + X 2 có thể: Đặt:x = \a\ tan t với te j 

Hoặc X — |a| cott với t e (0; 7r). 

x . .. £ , , ịa + X w la — X , 

• Nên bài toán chứa \ - hoặc \ —-— có thê: đặta; = acos2í. 

Va — X \ a + X 

• Nến bài toán chứa \J(x — a) (b — x) có thể đặt X = a + (b — a) sin 2 t. 


Lợi thế của phương pháp này là đưa phương trình ban đầu về một phương trình lượng giác cơ 
bản đã biết cách giải như phương trình đẳng Cấp, đối xứng ... Và điền kiện nhận hoặc loại nghiệm 
cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vì lượng giác là hàm tuần hoàn nên ta chú ý đặt điều kiện các biểu 
thức lượng giác sao cho khi khai căn không có dấu trị tuyệt đối, có nghĩa là luôn dương. 


Bài 48: Giải phương trình X 3 + a /(1 — X 2 ) 3 — x^/2(l — X 2 ) 


ĐK -1 < X < 1 

Từ điều kiện của bài toán ta đặt ẩn phụ X — cost, khi đó a /1 — X 2 — |sin</?| 

Chỉ cần chọn ip mà 0 < (p < 7T khi đó — 1 < COSÍ/9 = X < 1 và. sin ip > 0 và sin (/? = sin(/? 
PT đã cho biến đổi được về dạng : 
cos 3 íp + sin 3 </? = v^Ỹos^siny: 

(coscp + sin<^) (1 — cos9?sin</?) = v^cos^siny? 


vv -r — LUồ^biii ) — V 

Đặt u — cosíp + sin</? = V2 sin ịtp + — j 

„ _ . 7Ĩ 7T 57Ĩ 

/tt ^ — < tp 

4 4 4 

sin ịtp + — j < 1, ta được —-< u < \/2 

- 1 _ J _ 4 ỉ _- _1 _. 


Do 0<x<ĩĩ=^ — <(p+ — <—- 

- - A - ' /I - A 

\/2 
2 

Phương trình đại số với ẩn n có dạng : 


< 


u 


u 


= V2 


u 


2 ) 2 
-v=> u 3 + \/2u 2 — 3 u — \J~2 = 0 
^ (u- V 2) (u 2 + 2\[2u + 1) = 0 


Page 26 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 




u — Vĩ 

u — — \f2 + 1 
u = — \[2 ~ 1 < — V 2 


• thi : 

/ 7T \ _ / 7T \ 7T 

u — Vỹ sin yP + ị) — v% -v4> sin J = 1 <í=> (f = + + k2n , ke z 


• TH2 : 

' u 2 — 1 
u — Vĩ sin (v? + 4 ) = 1 — V2 và cosípsiiK/? = —-— = 1 — v% 

Khi đó cos(p , sin</? là nghiệm của phương trình 


X 2 - (1-V2) X+ 1-V2 = 0^ X = 


l-V2±yJ(V2-l)(y/2 + 3) 


Do sin LỌ > 0 cho nên cos(fi — 


Vậy pt có nghiệm : X — 


2 

1-V2- sJ(V 2-1) (v^ + 3) 

2 

l-V2-yJ(V2-ì) {V2 + 3) _ự2 


, X— ——- ũ 
’ 2 


Bài 49: Giải phương trình 2x 2 + a/1 — X + 2xVl — X 2 — 1 


Giải 


ĐK X G [—1; 1] 

Đặt X — cos t, t G [0; 7r] 


í 


Phương trình tương đương 2 cos 2 t + yQ sin 2+2 sin t cos t — 1 

. t 

44- cos 2t + sin 2í = — V 2 sin - 

cos r2í- 7 ^ = — sin - 

4 / 2 

, 7Ĩ \ {t lĩ 

<=> cos [2t — -7 = cos - + — 


4» 


44 


7T í 7T , ^ 

4 2 + 2+^ 

7T í 7T 

2t 4 -2 2 +tóX 

7T /c47T 

t = 2 + ir 

7T . M-7T 

* = _ ĨÕ + ~ 


Dựa vào điều kiện nghiệm của phương trình ta nhận 2 nghiệm là 
77T 


7T 

X = cos —:x = cos — 
2 ’ 10 
í 7vr 

Vậy 5 = ị cos 0 


□ 


Bài 50: Giải phương trình \/l + \/Ì — X 2 = x(l + 2\/ĩ — X 2 ) 


Giải 


Page 27 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Điều kiện:l — X 2 > 0 ^ —1 < X < l 
, r 7T 7T 

Đặt X — sin í với te — — I — 

Khi đó phương trình có dạng :\j 1 + \/l — sin 2 í = sin t ^1 + 2a/i — sin 2 íj <=>■ y/ĩ + cos t — sin t (1 + 2 cos t ) 

/- t /- t 3 1 t 

+> V 2 cos - = sin í + sin 2t -v^ v2 cos - = 2 sin — cos - 

2 2 2 2 

x/2 cos 2 ^ — \/2 sin y ^ = 0 




t 

cos - = 0 

. 31 Vĩ 

sin — = —— 
2 2 




7T 

ủ = 6 


7T 

t = -- 
2 




1 

' 7 - 2 


X = 1 


Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là s = <(-;![>□ 


Bài 51: Giải phương trình Vx 2 + 1 + 


X 2 + 1 

2x 


(x 2 + l) 2 
2x(l — X 2 ) 


Giải 


Điền kiện 


x/±l 



7T 7T\ 

2’ 27 




1 


Khi đó X 2 + 1 = tan 2 í + 1 = — Vr. =+ Vx 2 + 1 = 

cos 2 t cos t 

2 tan t 2x _ X 2 + 1 1 

1 + tan 2 t X 2 + 1 2x sin 2 1 

1 — tan 2 í 1 — X 2 


sin 2 1 — 
cos 21 — 


1 + tan 2 t X 2 + 1 


sin 2 1. cos 2t = 


2x (1 — X 2 ) 
(x 2 + l) 2 


. 4x(l —X 2 ) 2 (x 2 +1) 

+> sin 4 1 = \ w — -—7—-—77 

(x 2 + l) 2 sin 4í 2x(l —X 2 ) 

Khi đó phương trình được biến đổi về dạng 
1 1 2 

4 sin í. cos 2t + 2 cos 2t = 2 

2 sin í. cos 2í = 1 — cos 2í 2 sin t. cos 2 1 = 2sin 2 í (cos 2t — sin t ) sin t — 0 
+> (l — 2sin 2 í — sin í) sin í = 

• , 1 , 7T 

sin t=-^t= — 4^x = 


- H— 7 —— = ——— 4 sin t. cos 2t + 2 cos 2t — 2 

cos t sin 2 1 sin 4í 

2 sin í. cos 2t = 1 — cos 2í 2 sin í. cos 2 1 = 2sin 2 í (cos 2 1 - 
•*+ (l — 2sin 2 í — sin í) sin í = 0 (sin í + 1) (2 sin í — 1) sin í = 0 

1 7T 1 

•*+ sin t = - ^ t = — <^x = — 7 =- 

2 6 Vỗ. 

Vậy nghiệm duy nhất của phương trình đã cho là:x = d=D. 

v3 


Bài 52: Giải phương trình 5 + 3\/l — X 2 = 8x 6 + 8(1 — X 2 ) 3 


Giải 

Điền kiện X G [—1; 1] 

7T 7T 

Đặt X = sin í; — — < t < — 

2 2 

Phương trình đã cho tương đương với 5 + 3\/l — X 2 = 8 (x 6 + (1 — X 2 ) 3 ) 

(+ 5 3 

<^>5 + 3 cos í = 8(sin 6 1 + cos 6 í) Để ý sin 6 í + cos 6 í = 77 + ^ cos 4í 
v ’ 8 8 


Page 28 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


<3- cos 41 — cos t 


t — 


t — 


k2n 

7 Ỵ~ 

k2n 


5 


2tt. 


Kết hợp với điều kiện của t, ta giải được X = 0 V X = ± sin Q-D 

5 


MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC 

Bài 1: Giải phương trình \/7x + 1 — \Jx 2 — X — 8 + \/ X 2 — 8a: + 1 = 2 


Giải 

Đặt a — \J1x + ĩ; b — \/8 + X — X 2 ; c — \/x 2 — 8x + 1 

íữ _ t _ &Tc = 2 í (ữ T 6 T c) 3 = 8 . . , . , 

Tac6h ệ sauỊ“ 3+ +ị c G 8 •«|;“ + J 3 + S = 8 ^ (« + (.)((. +c)(c +a) = 0 

• a = — b =>■ X — — 1 V X = 9 

• b = — c=> X = 1 

• c = —a 4-a: = 0Vi = 1 

Vậy phương trình có nghiệm S 1 = { — 1; 1; 0; 9} □ 

Bài tập tương ứng \/8x + 1 + Ự5 — X + — 9 — \/4x — 3 = 0 


Bài 2: Giải phương trình ^-(3Cte 2 — 4x) = 2004(v / 3ÕÕ6Õãr+T + 1) 


Giải 


PT (3Q q; 2 - 4x) = 4 008(y/30060a; + 1 + 1) 

_ v^õõẽõĩ + ĩ+l „ _ r -—— — - 

Đặt y — —---=> 15y — 1 = \/3006Cte + 1 

15 y 2 + 2 y = 2004a; 

Mặt khác từ phương trình đầu ta có 3Cte 2 — 4x = 4008y 15x 2 — 2x — 2004 y 

m ^ v , í 15x 2 - 2x = 2004 y 

Ta có hệ phương trình < „ 

Ịl5|/ 2 + 2y — 2004x 

Trừ vế theo vế ta có (x — y)(15(x + y) + 2002) = 0 

• Với X — y ^ 15X — 1 — v / 3ÕÕ6ÕaT+T 

2006 

<»x = 0Vi = 

15 

Với a; = 0 thì phương trình đần vô nghiệm. 

Tr ,. m ' . V300602: + 1 + 1 ^ 1 

• Với 15 (x + y) + 2002 = 0. Ta có 30060a; + 1 > 0 => y = - - 

15 15 

—1 . 1 . „ 

Nên X + y > ——— + — > 0 
y 30060 15 

Vậy 15(x + ỳ) + 2002 = 0 vô nghiệm□. 


Bài 3: Giải phương trình 4\JĨ — X = X + 3 + 3a/1 — X + y/1 — X 2 


Giải 


Page 29 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đặt X = cosí; t G [0; 7r] 

PTyt> 4\/ĩ + cos t — cos t + 3 + 3\/T — cos t + sin t 

r— t ỵ-.í t í 

-vt> 4y2 cos - = cosí + 3 + 3v2 sin - + 2 sin - cos - 

v ọ I I V 9 9 9 

4\/2 cos ị = 4 — 2 sin 2 ị + 3\/2 sin - + 2 sin ị cos ị 

2 2 2 2 2 


<^> 2 cos ^ ( 2\/2 — sin ^ ) + 2 sin 2 — -4 = 0 


2 cos ^ ^2yQ - 

2 cos ^ ^2\/2 — sin ị ) + ( sin ị 

(sinị-2VỶ) ( 

T T ^ r-v /r 


t 


t 


í t r- 

2 sin - — 2 cos - + V 2 

2 2 


• Với sin ^ = 2\/2 (PTVN) 

.í t r- 

• Với 2 sin ^ — 2 cos ^ + \/2 = 0 

. t t 1 

-vt> sin - — cos - =- 7 = 

2 2 vQ 



sin ^ + \/2 ] =0 


t 


7T 


sin - — 


r í 




í 7T 7T 

(- — "7 = — 77 + /c27ĩ 

2 4 6 


í 7T T7T 

L2 4= 6 + tó,r 




t = — 


t = yvr (/) 


x 7f 

Đối chiếu với điều kiện của í, phương trình có nghiệm duy nhất X = cos 77 = 

6 



Bài 4: Giải phương trình (x 3 — 3x + l)v / ĩ 2 + 21 + X 4 — 3x 2 + X = 21 
(Trích bài viết của anh Lê Phúc Lữ) 


Giải 


Đặt t = \/x 2 + 21 > 0 

(x 2 + 21) — (x 3 — 3x + l)\/x 2 + 21 — (x 4 — 2x 2 + x) = 0 í 2 — (x 3 — 3x + l)í — (x 4 — 2x 2 + x) 
A = (x 3 — 3x + l) 2 + 4.(x 4 — 2x 2 + x) = X 6 — 2x 4 + 2x 3 + X 2 — 2x + 1 = (x 3 — X + l) 2 
Sưy ra phương trình có 2 nghiệm là: 

X 3 — 3x + 1) ± (x 3 — X + 1) \t = —x(l) 

^ [t = x 3 - 2x + 1(2) 

X 2 + 21 = X 2 


= 0 


=> t — 




\ /x 2 + 21 = - 


X 




X < 0 


Phương trình này vô nghiệm. 


(2) y/X 2 + 21 = X 3 — 2x + 1 \/x 2 + 21 — 5 = X 3 — 2x — 4 

__ X = 2 

X — n , , n I 


\/x 2 + 21 + 5 
Xét (3) VT < \VT\ < 


= (x — 2)(x 2 + 2x + 2) 
X + 2 


X + 2 

Vx 2 + 21 + 5 


= X 2 + 2x + 2(3) 


5 


<x 2 + 2x + 2 = UP Sưy ra (3) vô nghiệm. 


Vậy phương trình có nghiệm dưy nhất X — 20 


Bài 5: Giải phương trình X 4 + 2x 3 + 2x 2 — 2x + 1 


= (x 3 + x) 


1 — X 2 


X 


(THTT T5/354) 


Page 30 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Giải 

Ta thấy X 4 + 2x 3 + 2x 2 — 2x + 1 = x 2 (x + l) 2 + (1 — x) 2 > 0\/x. Nên ta suy ra được điều kiện xác 
định là 0 < X < 1 

PT (x{x + l)) 2 + (x — x) 2 — (x 2 + l)ựx(x + 1)(1 — x) (2) 

Đặt u — x(x + 1); V — 1 — X (với u,v>0) thì u + V = X 2 + 1. Ta có thể viết (2) dưới dạng 
ú 2 + V 2 — (u + v)y/ũv <=> (y/ũ — s/v) 2 {u + V + y/ũv) — 0 
o u — V (Vì U + V + y/ũv > 0) 

Với u — V => x(x + 1) = 1 — X ^ X 2 + 2x — 1 = 0 PT có 2 nghiệm X — — 1 ± y/2. Đối chiếu điều kiện 
chỉ có x — —1 T y/2 thõa mãn. 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất X = — 1 + \/2D. 


Bài 6: Giải phương trình lCte 2 + 3x + 1 = (6x + l)\/x 2 + 3 


Giải 


Đặt u — 6x + 1; V — y/x 2 + 3 

1. 9 

Mà ta biểu diễn VT theo ẩn phụ được như sau 10x 2 + 3x + 1 = -|(6x + l) 2 + (x 2 + 3) — ^ 

19 

Vậy ta viết lại phương trình Vu 2 + V 2 — -Ị = uv -v=> (tí — 2ư) 2 = 9 -v^ u — 2v = ±9 


• Với tí — 2v = 3 =$■ 1 T Gx — \Jx 2 + 3 = 3 43- 3x — 1 = \JX? + 3 

• Với u — 2v = —?>=> ?>x + 2 = \Jx 2 + 3 


3x - 2 > 0 

(3x + 2) 2 = X 2 + 3 


3x - 1 > 0 
X 2 + 3 = (3x — l) 2 
\fĩ — 3 


X = 


Vậy phương trình có 2 nghiệm là X — 1 V X — ———- □ 


X — 1 


PHÉP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH 


Bài toán 1 Giải hệ phương trình 

/ V2 (x - y) (1 + 4xy) = Vs (1) 
\ X 2 + y 2 = 1 (2) 

Giải 

Đặt : 

j X — sin a 

1 { y — cos a 

Khi đó, phương trình (2) thỏa mãn với mọi Oi. 


Page 31 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Phương trình (1) tương đương với phương trình 



<^8sin(a — 45°). sin(a; + 15°) cos(o; — 15°) = \Í2) 

<^>4cos(q; — 15°)[cos60° — cos(2a — 30°)] = \/3 

•v^>2 cos(a — 15°) — 4 cos(a — 15°). cos(2o; — 30°) = V3 

^-2cos(3a-45°) = 

« = 65° + M20° . , 

a = —35° + /120° 




Vậy hệ đã cho có sáu nghiệm như sau: 

j X 2 = sin 185° 

Ị 2/2 = cos 185° 

ị x 3 = sin 305° 

Ị 2/3 = cos 305° 

( X 4 = sin 85° 

\ 1/4 = cos 85° 

J x 5 — — sin 35° 

[ 2/5 = Cơs35° 

Ị x 6 — sin 205° 

1 2/6 = cos 205° 


Xị — sin 65° 
2/1 = cos 65° 


Bài 2 Giải hệ phương trình: 


j x + y + x 2 + y 2 — 8 
\ xy(x + l)(y + 1) = 12 


Giải 


Biến đổi hệ trở thành 


Đặt: 


Khi đó, hệ đã cho trở thành: 


í x(x + 1) + y(y + 1) = 8 
\ x(x + l).y(y + 1) = 12 

j u — x(x + 1 ) 

\ v = 2 /( 2 / + 1 ) 

Ị u = 2 

Ị V — 6 

Ị u = 6 
1 v = 2 


Ị u + V = 8 = 
\ u.v — 12 


Trường hỢp 1 

í u = 2 i (x 2 + x-2 = 0 r (1; 2), (1; —3) 

\v = 6 ^\y 2 + y- 6 = 0 ^ [ (-2; 2), (-2; -3) 


Page 32 



Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Trường hỢp 2 


j u = 6 ( X 2 + X — 6 = 0 

\v = 2 y 2 + y- 2 = 0 ^ 


(2;1) (-3; 1) 

(2;-2), (-3;-2) 


Bài 3 Giải hệ phương trình 


Ị (x - y)(x 2 - y 2 ) = 3 
[ (x + y)(x 2 + y 2 ) — 15 


Giải 


Biến đổi hệ đã cho ta thu được 


j X 3 + y 3 — xy(x + y) = 3 
[ X 3 + y 3 + xy(x + y) = 15 


Đặt 


í u = X 3 + 2/ 3 
Ị ư = xy(x + 7/) 


Hệ đã cho trở thành 


ị u + V = 15 í tt = 9 
Ị u — V — 3 ^ ị V — 6 


Khi đó, ta có: 


j X 3 + y 3 — 9 j X + y = 3 

ỵ xy(x + y) = 6 [ xy = 2 



□ 


Bài 4 Giải hệ phương trình 


Điền kiện: 2x — y Ỷ 0 
Đặt 


Hệ đã cho trở thành 


(2x + y) 2 — 5(4x 2 — y 2 ) + 6(2a: — y) 2 — 0 

2 x + y+ 1 = 3 

2x — y 

Giải 


u — 2x + y 
V = 2x — y 


u 2 — 5 uv + 6v 2 = 0 
1 

u + - = 3 

V 





u = 2v = 

** < 2ư 2 - 3v + 1 = 0 




u = 2 

V — 1 

u = 1 
1 

v “ 2 


Ti ường hỢp 1 


2a: + y = 2 
2x — y = 1 



Page 33 



Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Trường hỢp 2 



Đáp số: 


3 1 


(uz/) = 7 ; 0 > hu 7 


4 2 


3 1 


8 4 


□ 


Bài 5 Giải hệ phương trình 


X + - + y/x + y - 3 = 3 

y 

1 

2x + y + - = 8 

y 

Giải 


Điền kiện 



(*) 


Biến đổi hệ đã cho trở thành 


X + - + sjx + y - 3 = 3 
1 y 

x+-+x+y— 3=5 

y 


Đặt 


u = \ X + - 

y với 

V — \fx + y — 3 


w > 0 

V > 0 




Khi đó hệ đã cho trở thành 

u + V — 3 = 
tí 2 + V 2 = 5 

Tiitờng hỢp 1 




u + V — 3 
uv — 2 





u — 2 

V — 1 

u — 1 

V = 2 


X = 3 
ỉ/ = 1 

X = h 
y = -l 


thỏa mãn (**) 


thỏa mãn (*) 


Trường hỢp 2 



X — 4 — \/ĨÕ 
y = 3 + a/ĨÕ 
X = 4 + vlõ 
ỉ/ = 3-Vĩõ 


thỏa mãn (*) 


Đáp số: (x;ỉ/) = (3; 1), (5;-1), (4 - \/ĨÕ; 3 + >/ĨÕ) , (4 + V / ĨÕ; 3 - \/ĨÕ)□ 


Page 34 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Bài 6 Giải hệ phương trình 

Ị 4 lQ g3 (xy) — 2 + (a4/) log 3 2 
\ X 2 + ỳ 2 — 3x — 3y = 12 

Giải 

Điền kiện: xy > 0 

Đặt: u — log 3 (xy) o xy — 3 U 

Khi đó, hệ đã cho trở thành 








xy — 3 

X 2 + y 2 — 3(x + y) — 12 
xy — 3 

(x + y) 2 — 3(x + y) — 18 = 0 

j X + y = 6 
\ xy = 3 

ì ! + JT“ 3 (vỏ nghiệm) 
y xy = 3 

( X = 3 + \/6 

\y = 3-Vẽ 
íx = 3- \/6 
1 y = 3 + v / 6 


Đáp số: 


(x; ỉ/) = (3 + a/6; 3 - \/6), (3 - Vẽ; 3 + \/6) 


Bài 7 Giải hệ phương trình 


j X 2 + y 2 + X + y = 4 
\ x(a: + ỉ/+ 1) + ỉ/(ỉ/ + 1) 


= 2 


Giải 


Hệ đã cho tương đương với hệ san 


j X 2 + y 2 + X + y = 4 
1 X 2 + y 2 + X + y + xy = 2 =y xy = —2 


Đặt s — X + y\ p = 
Vậy 


Thường hỢp 1 


Thường hỢp 2 


xy(S 2 > 4 P) => s 2 = X 2 + y 2 + 2xy => X 2 + y 2 = s 2 - 2P 

S 2 - 2P + s = 4 
s 2 _ p + £ = 2 



( X + y = 0 
\ xy = -2 


í X + y — 1 
\ xy = -2 


< 3 - 


< 3 - 


Ị X = V2 
\y = -y/ị 
ì x = -y/2 
\y=V2 


ị X — 1 

1 y = -2 
I i = -2 
1 ỉ/=l 


Page 35 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đáp số: (x; y) = (V2; -y/2), (-\/2; y/ĩ), (1; -2), (-2; 1 ) 


Bài 8 Giải hệ phương trình sau 


X 2 + y 2 + xy = ẩy — 1 


X + y — 


y 


X 2 + 1 
Giải 


+ 2 


Hệ đã cho tương đương với 


X 2 + 1 


y 

X + y = 


+ X + y = 4 = 

y 


X 2 + 1 


+ 2 


Đặt u — 


X 2 + 1 

y 


, V — X + y. Hệ phương trình có dạng 


u + V — 4 

1 

V = - + 2 
u 


Giải hệ trên ta thu được u — 1, V — 3. 

X 2 + 1 


Với 


u — 1 
V = 3 


= 1 
y ** 

X + y — 3 



Đáp số: (g;y) = (1;2), (-2; 5) | p 
Bài 9 Giải hệ phương trình 


X 2 + y 2 — 1 


2 y 1 
+ — = 1 




o , , 2x 

X 2 + y 2 — — = 4 

y 

Giải 


Điền kiện: xy Ỷ 0 

X 

Đặt a — X 2 + r/ 2 — 1, b — — với ab Ỷ 0 

V 

Hệ đã cho trở thành 


3 2 1 

““ + I — 1 -V 

a b 
a — 2b — 3 


a = 1 
6 = -1 
o = 9 
6 = 3 


Trường hỢp 1 


a = 1 
6 = -1 



Trường hỢp 2 


a — 9 
6 = 3 



Page 36 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đáp số: 


{x-,y) = ( 1; -1), (-1; 1), (3; 1), (-3; -1) 


Bài 10 Giải hệ phương trình sau 


j X 2 + xy — 3x + y = 0 
\ X 4 + 3 x 2 y — 5x 2 + y 2 = 0 


Giải 


Xét X = 0 y = 0. Vậy (0; 0) là một nghiệm của hệ. 

Xét X Ỷ 0? chia hai vế của phương trình đàn cho X , hai vế của phương trình thứ hai cho X 2 , ta được 
hệ phương trình san 

I x+ l+ v = 3 í ( x+ l) + y = 3 

Up!)’-M,=5 

y 

Đặt z = X + —, ta thu được hệ 

T. 

í z +y = 3 

\ z 2 + y = 5 


Giải hệ này, ta có: z — 2, y — 1 hoặc z — —1, y = 4. 

Giải trường hợp đầu được X — y — 1, trường hợp thứ hai vô nghiệm. 
Đáp số: Ịxỹỹ) = (0; 0), (1; 1) b 


Bài 11 Giải hệ phương trình san 


x^3x + y + y/hx + ấy — 5 
12y / 5ãr+4ỹ + X — 2y = 35 


Giải 


Điều kiện 3x + y > 0, hx + ấy > 0. 

Đặt u — y/3x + 4ỹ; V — ự5x + ấy. Sưy ra X — 2y = 2(3a; + y) — (5x + 4y) — 2u 2 — V 2 . 

Hệ đã cho trở thành 

Ị u + v = 5 ( u — 5 — V ( u — 5 — V 

{ 12v + 2u 2 - V 2 - 35 = 0 ^ \ 2(5 - ư) 2 - V 2 + 12ư - 35 = 0 ^ \ ư 2 - 8ư + 15 = 0 


Trường hỢp 1 


Trường hỢp 2 


r V — 3 í 5x + % = 9 Ị X — 1 
\ư = 2^\3a; + |/ = 4 ^ \ í/ = 1 


Ị V — 5 Ị 5x + % = 25 
(w = 0 ^ ị 3x + 7/ = 0 



X — 


y = 


75 

y 


25 

y 



, , ( 25 75 \ 

Đáp số 

(x-,y) = (1; 1), Ị^-y;yJ 


Bài 12 Giải hệ phương trình 


x 2 y + 2x 2 + 3y — 15 = 0 
X 4 + y 2 — 2x 2 — % — 5 = 0 


Giải 


Page 37 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Hệ phương trình đã cho tương đương với hệ sau 


(x 2 -l)(y-2) + 4(x 2 - 1) + 4(y - 2) = 5 
(x 2 - 1)2 + (y- 2) 2 = 10 


Đặt u = X 2 — 1, V — y — 2 
Hệ trở thành 


u 2 + V 2 = 10 


, (u + v) 2 — 2 uv = 10 
ưư + 4(w + v) = 5 ì wư + 4(w + ư) = 5 


u + ư = —10 
uv — 45 
u + V — 2 
uv — —3 




u = 3 

V — —1 

u = —1 

V = 3 


Trường hỢp 1 


u = 3 

V — —1 


Khi đó, có hai nghiệm của hệ là: (x; 2 /) = (2; 1) và ( X ; y) = (—2; 1) 

Trường hỢp 2 

u = — 1 
u = 3 

V 

Khi đó, hệ có nghiệm là: (x; y) — (0; 5). 

Đáp số: (x\y) = (2; 1), (-2; 1), (0; 5) b 


Bài 13 Giải hệ phương trình sau 


y/2x-l -y(l + 2\/2x - 1) = -8 
y 2 + y\f 2x — 1 + 2x = 13 


Giải 


Điều kiện: X > Đặt t — \j2x — 1 với t > 0. Hệ phương trình trở thành 

í- 2/(1 + 2 í) = -8 ị t-y-2ty = -8 (1) 

ỉ/ 2 + ỈỈỂ + í 2 = 12 \ (í - z/) 2 + 3íỉ/ = 12 (2) 

Từ (1) và (2), suy ra: 2 (t — y) 2 + 3 (t — y) = 0<ỉyí - y = 0 t — y = — 2 


Với t = y, ta có: t = y = 2. Khi đó: V 2 ^ — 1 = 2 X = 

Vậy hệ có nghiệm là 2^. 

Với y = t + có 4t 2 + 6t — 13 = 0 -v=> t = — — —Ị—— ( dot > 0). Khi đó: 


t — 


-3 + vTl 


3 , —3 + v^6Ĩ 
y = - + 
y 2 


v / 2^ĩ = 


4 <=, 

-3 + Vẽĩ 



y = 


X — 


3+VÕĨ 

4 " 

43-3^61 

"Tẽ 


Đáp số: 


Bài 14 Giải hệ phương trình sau 


X - Vy + 2 = ọ 

“__ 7 

y + 2 (x - 2) vTTỊTĨ = 


Page 38 



Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Giải 


Điều kiện: X > —2, y > —2 

Đặt u — \Jx + 2, V — sjỹ + 2 với u, V > 0 (*) 

Hệ đã cho trở thành 

Ị u 2 -v = ị(l) 

Ị v 2 + 2(u 2 -4)u = ị(2) 

Từ (1) và (2), thu được: 

ịu 2 — + 2 u 3 — 8u = ^ 

ư 4 + 2w 3 — 7w 2 — 8ư + 12 = 0 


^ (ư - 1) (« - 2) (u 2 + 5ư + 6) = 0 
«u = lVíi = 2 


Với u = 1 thay vào (1) có V — 
Voi u — 2 thay vào (1) có V — 
Vậy hệ có nghiệm là (x;y) — 


— không thỏa (*). 
ị, thỏa (*). 



Bài 15 Giải hệ phương trình 


Ị 2x 2 — x(y — 1) + y 2 = 3y 
X 2 + xy — 3 y 2 — X — 2y 


Giải 


Xét y — 0 =>• X — 0. 

Xét y Ỷ 0- Đặt t = — -v^ X = ty. Hệ đã cho trở thành 

y 

Ị y 2 (2t 2 -t+l) = 2/(3- í) (1) 

1 y 2 (t 2 + t-3) = y(t-2) (2) 


Từ (1) và (2) được: 


3í 3 - 7í 2 - 3í + 7 = 0 


' t = -1 
t = 1 



Hệ đã cho có nghiệm 


(*;») = (0;0), (1;1), (-1;1), (V; V) 


□ 


Bài 16 Giải hệ phương trình 


J 1 + X + xy = 5y 
1 + x 2 y 2 — 5 y 2 


Giải 


Với y — 0, hệ vô nghiệm. 
Với y Ỷ 0, hệ có dạng 


1 X 

X + - + — = 5 

y y 

X 2 + — = 5 

y 2 



X + X.- — b 

y _ 2 y 

( . 1 \ 2 1 
[ X + - — 2x- — 5 

V yj y 


Page 39 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


Đặt X + - = u và X.- = V, hệ trở thành: 

y y 


Với 


Với 


Ị u 2 -2v = 5 
[ u + v — 5 


Ị u = -5 



Đáp số: 

(x-,y) = (2; 1), 

□ 

Câu 17: Giải hê phương trình: <1 

í X 2 + 1 + y (y + x) = Ay ( 1 ) , 

{ (x 2 + l)(y + x-2) = y (2) 


Giải 


+) Do y = 0 không là nghiệm của hệ nên: (/) 43- 

X 2 + 1 


+) Đặt 


u — - 

y 

V — X + y 


Hệ trở thành: 


u + v — 4 í u = 4 — V 

u [y — 2) = 1 ^ 1 (4 — v) (v — 2) = 1 ^ 


Vậy hệ đã cho có 2 nghiệm: (1; 2), (—2; 5) □ 


X 2 + 1 

y 

X 2 + 1 

y 


+ y + X = 4 
(y + x- 2) = 1 


u = 1 
V = 3 


X 2 + 1 _ 

y 

X + y = 3 





Câu 18: Giải hệ phương trình: 


2 - V + 2Õữ/2 - y 4 + 1 = 2(3—y/2-x)y 2 (1) 


\J X — y 2 + X = ?> 


( 2 ) 


ự) 


Giải 

+) (2)«VU^ỹ = 3-x«Ị ^ 2 - + 3 9 2 -7 x + 9 = 0 

+) (1) <Ễ=Ỉ> 2 - a/ (xy 2 + y 2 + 1) (aư/ 2 - y 2 + 1) = 2 (3 - \/2 - x) y 2 

y/(x|/ 2 + y 2 + 1) (aư/ 2 — 2/ 2 + 1) = 2 [l — (3 — V2) y 2 + aư/ 2 ] (*) 


Page 40 






Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


THPT NGUYỄN HUỆ 


PHÚ YÊN 


+) Đặt 


u _ xy 1 . Phương trình (*) trở thành: 

y/Ịũ + v) Ịũ — v) = 2 [tí — (3 — Vĩ) ư] 
u — (3 — V2) V > 0 






Ị u 2 — V 2 = 4 [u — (3 — y/2) v] 2 

/ u - ( 3 - v^) V- 0 , . _ í/n 

\ 3u 2 — 8 (3 — \/2) uv + (45 - 24^) ư 2 = 0 (**) 1 ’ 

0 không là nghiệm của hê (II) nên: 

u=3 


• Ta thấy V = 0 không là nghiệm của hê (II) nên: 
(**) ^ 3(-) 2 - 8 (3 - V 2 ) - + (45 - 24a/2) = 0 «• 


u _ 5 8\/2 

V 3 


aư/ 2 + 1 


= 3 (Do u > (3 - V 2 ) V) 


=>■ xy 2 + 1 = 3y 2 (x — 3) y 2 + 1 = 0 (* * *) 

• Từ (1) ta có: y 2 — —X 2 + 7x — 9 thay vào (***) ta được: 

(x — 3) (—X 2 + 7x — 9) + 1 = 0 —X 3 + lCte 2 — 3Cte + 28 = 0 


xy 2 + 1 

y2 

xy 2 + 1 

y 2 


= 3 


= 5 


X = 2 

X = 4 + v^(loại) 
X = 4- V2 


8 V 2 

3 


• Với X = 2 => y 2 = l => y = ±1 


• Với X = 4 — yQ =>• y 2 = 1 + \/2 =tí/ = ± \/l + \/2 
Vậy hệ phương trình đã cho có 4 nghiệm: 


(x ;ỉ /) = {(2 ;l);(2;- 

- 1 ) ; (4 -V 21 V 1 + V 2 ); (4 - x/ 2 ;-\/l + a/ 2 )} □ 

Câu 19: Giải hê phương trình: < 

4 xy + 4:(x 2 + y 2 ) + 2 = 7 (1) 

(z + ỉ/) (/) 

2x+ =3 (2) 

l x + y 


Giải 


+) Điều kiện: X + y Ỷ 0 


+) Ự) * 


3Q + ỳ) +(x- y) + ———2 

(x + y) 

1 

X + y H---h X — y = 3 


= 7 




3 Ur + y + 


2 ; + y 


+ (x- yf = 13 


+) Đặt ơ — ;r 4- y — 


2 ; + y 

1 


£ + y + 


+ X — ỉ/ = 3 


X + y 

Từ (4) ta có: b = 3 — a thay vào (3): 


(|a| > 2); b = X — y ta được hệ: 


X + y 
3 a 2 + b 2 = 13 (3) 
a + b = 3 (4) 


3a 2 + (3 — a) 2 = 13 4a 2 — 6a — 4 = 0 

• Với a = 2 b = 1 từ đó ta có hệ: 


a — 2 

a — 2 (l°ậi) 


X + y + -ị- = 2 

y z+y ^ 

X — y = \ 


X + y = 1 


2 ; — y = 1 

+) Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất là (1; ())□ 




X — 1 

y = 0 


Page 41 




Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

THPT NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 



Câu 20 : Giải hê phương trình: < 

x 2 + y 2 = ị ( 1 ) 

57 (-0 

4x 2 + 3x — = — y (3x + 1) (2) 


5 (x 2 + y 2 ) — 1 

+ ) ự) ị /2 , o_ , o_.. , 57 ^ 

v ' 4x 2 + 3x + 3 xy + y — y— 

ẨiO 


Giải 

2 (x* +v 2 ) = ^ 

47 

2x 2 — 2 y 2 + 3x + 3 xy + y — y- 


k " ~ 25 ^ LX - Z 7 / f ox f ox-(/ ty=- 

m _ 47 

+) Ta có: 2x 2 — 2 y 2 + 3x + 3 x 7 / + y = (2x — y) (x + 2y) + (2x — 7 /) + (x + 2 t/) = 

I \ TY 5 7 0/y> /»í /~I Q ÍYI I /» » A 7 n 


+) Đặt 2x —• y — a, 2x + y — b ta có hệ 

a 2 + b 2 = 1 


47 

25 




47 4=» 

ab + a + b — 7^7 


2 ab = (a + ò) 2 — 1 
. , .0 144 

(a + Ò + 1) = 25 


(a + ò) 2 — 2 ab = 1 
94 

2ab + 2 (a + 5) = —— 

. , , 7 

a + 0 = - 

12 5 (*) 
ab = ==; 

25 

17 

«+»=-— 

132 (**) 


+) Ta thấy hệ (**) vô nghiệm, còn hệ (*) có hai nghiệm là: (a; b) — (- 1 , ( - 1 

' ’ V 5 5; V 5 5; 

Tương ứng ta có: (x; ỳ) = 0; 0 , 0 


(2 1 \ /11 2 \ 

+) Vậy hệ đã cho có hai nghiệm: (x;y) — -7 , ( 7 - 7 ; 7 ) □ 

\5 5/ \25 5 ) 

_ f 2^2 _|_ ụ2 _ 2 

Nhận xét: Bài này xuất phát từ hệ đối xứng < 

\xy + x + y=25 

2x — y, 2x + y thì bài toán trở nên phức tạp đòi hỏi người giải phải có những biến đổi khéo léo để 
được kết quả như trên. 


X 2 y 2 = 1 

' y _ 47 . Sau khi thay X, y tương ứng bởi 
xy + X + y — 25 


Câu 21: Giải hệ phương trình: 


X 4 — 2x = y 4 — y (1) 

(z 2 - y 2 f = 3 ( 2 ) 


ự) 


+) Đặt X + y = a,x — y = 6 ,3 = c 3 


X — 


Giải 
a + b 

n Ỵ~ h 

a — b 


y = 


+) Từ (2) ta có: (ab) 3 = c 3 -vt> ab = c 
+) Ta có: X 4 — y 4 = (x — y) (x + ỳ) (x 2 + y 2 ) — ab 


a + b\ ( a — b 


+) Mặt khác: 2x — y = a + b — 

L 

+) Khi đó (1) trở thành: — (a 2 + b 2 ) — 


a — b a + 3b a + c 3 b 


2 

a + c 3 b 


= f (a 2 + f> 2 ) 


c (a 2 + b 2 ) — a + c 3 b 


Page 42 





Trần Trí Quốc 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

THPT NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 


+) Từ đó ta có hệ: I c Jf = + 62) = “ + âh (II) 

=> c (a 2 -ị—-^1 = a H--v^ ca 4 + c 3 = a 3 + ac 4 o (ca — 1) (a 3 — c 3 ) — 0 

\ a z J a 


Suy ra hệ (II) có hai nghiệm là: (a; b ) = (c; 1), ( -;c 2 


• Với 


a — c 
b= 1 


c+1 ^3 + 1 

X — —-— — : — 


y = 


2 

^ 3-1 


• Với { a c 
b — c 2 


2 

1 (\ , 2 \ l + c : 

2 \c ) 2c 

1 /1 


v= 2\c~ c 


, n 

l-c 3 _ 1 

^3 


+) Vậy hệ đã cho có hai nghiệm: (x; y ) = 


1 

a — - 
c 

a — c 


(\/ĩ> + 1 \/3 — 1 \ / 2 1 \ 

; j ’ v?3 ; 


□ 


Page 43 



